Lư SĨ PHÁP 

Giáo Viên Trường THPT Tuy Phong 




HÌNH HỌC 11 

I CHƯƠNG 

II 

ĐƯỜNG THẲNG 

MẬT PHẲNG 
TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 



0939989966 - 0916620899 
































\ 

ì 


LỜI NÓI ĐẦU 




Quý đọc giả, quý thầy cô và các em học sinh thân mến ĩ 

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tự học môn Toán, 
tôi biên soạn cuốn giải toán trọng tâm HÌNH HỌC 11. 


Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và 
chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định. 


Nội dung gồm 4 phần 
Phần 1. Kiến thức cần nắm 

Phần 2. Dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị 
Phần 3. Phần trắc nghiệm có đáp án. 

Phần 4. Một số đề ôn kiểm tra 


Cuốn tài liệu được xây dựng sẽ còn có những khiếm 
khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp của quý 
đồng nghiệp và các em học sinh. 

Mọi góp ý xin gọi về số 0939989966 - 0916620899 
Email: lsp02071980@gmail.com 


Chân thành cảm ơn. 
Lư Sĩ Pháp 

Gv_Trường THPT Tuy Phong 


/ 










MỤC LỤC 


CHƯƠNG I 

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 

QUAN HỆ SONG SONG 


§1. ĐẠI CƯƠNG YÈ ĐƯỜNG THẲNG YÀ MẶT PHẲNG.Trang 01 - 05 

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 

VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.Trang 06 - 10 

§3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.Trang 11 - 16 

§4. HAI MẶT PHẢNG SONG SONG .Trang 17 - 21 

§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG.Trang 22 - 23 

ÔN TẬP CHƯƠNG II.Trang 24 - 30 

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II.Trang 31 - 43 

MỘT SỐ ĐÈ ÔN KIỂM TRA MỘT TIẾT.Trang 44 - 49 

ĐÁP ÁN 


Trang 50 











Toán 11 


CHƯƠNG II 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 

QUAN HỆ SONG SONG 

------OoO-- 

§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG 

A. KIÉN THỨC CẰN NẮM 


I. Các tính chất thửa nhân 

Tính chất 1 . Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

Tính chất 2. Có một và chỉ một mặt phang đi qua ba điểm không thẳng hàng. 

Tính chất 3. Neu đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phang thì mọi điểm của đường thẳng 
đều thuộc mặt phang đó. 

Lưu ý: Đường thẳng d nằm trong mpịa) ta kí hiệu: d c (a) hay (a) Z) d 
Tính chất 4. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phang. 

Tính chất 5 . Neu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa. 
Như vậy: Neu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung đi qua 
điểm chung ấy và đường thẳng đó gọi là giao tuyến của hai mặt phang. 

Tính chất 6. Trên mồi mặt phang, các kết quả đã biết trong hình học phang đều đúng. 

II. Cách xác đinh măt phang. 

Một mặt phang hoàn toàn xác định khi biết: 

1. Nó đi qua ba điểm không thẳng hàng 

( ABC) biểu thị mặt phang xác định bởi ba điểm phân biệt không thẳng 
hàng A, B, c. 

2. Nó đi qua một điểm và chứa một đường thắng không đi qua điểm đó 
(M, d) biểu thị mặt phang xác định bởi đường thẳng d và điểm M 
không nằm trên d. 



3. Nó chứa hai đường thắng cắt nhau 

(a, b ) biểu thị mặt phang xác định bởi hai đường thẳng cắt nhau a và b. 

a cắt b tại M 



III. Hình chóp và hình tứ diên 

1. Hình chóp : Trong mặt phang ( a ) cho đa giác lồi A 1 A 2 ...A n . 
Điểm s nằm ngoài (a ). Lần lượt nối s với các đỉnh Aj, A,,..., A n ta 
được n tam giác SA l A 1 ,SA 1 A 3 ,...,SA n A l . Hình gồm có đa giác 
A ỉ A r ..A n vàn tam giác SA Ị A^ 1 SA 2 A,,...,SA Ị Aị được gọi là hình 
chóp , kí hiệu S.A ị A 2 ...A n 


s -đỉnh 



2. Hình tứ diên 

Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phang. Hình gồm 
bốn tam giác ABC, ABD, ACD và BCD được gọi là hình tứ 
diện , kí hiệu ABCD. 



HÌNH HỌC 11 


1 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


B. BÀI TẬP 


ấn đề 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 

▼ Phương pháp: Ta đi tìm hai điểm chung phân bệt của hai mặt phẳng đó. Giao tuyến của chúng là 
đường thẳng đi qua hai điểm đó. 


an/3 = M 

Nghĩa là: • 

anj3 = N => anỊ5- MN 


M 


Bài 1.1. Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, c và D. Trên đoạn AB và AC lấy hai điểm M và V sao 
cho = 1;-^ = 2. Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng ( DMN) với các mặt ( ABD ), ( ACD ), (ABC) 

và (BCD) . _ 

HD ìs.Giải 


❖ (DMN) n (ADB) = ?. 

Ta c 6 De (DMN )n (ADB) 

Me(DMN) ) 

_!=> Me(DMN)n(ABD) 

M E AB d (ABD) => M e (ABD)ị 

Vậy : DM = (.DMN ) n (ABD) 

❖ (DMN)n (ACD) = DV 

❖ ( DMN)n(ABC) = MN 

❖ (DMN) n (BCD) = ? 

Trong mp(ABC) có ĩt 44, nên MV n ỔC = E 
BM NC 

Tương tự: (DMN)n(BCD) = DE 


A 



Bài 1.2. Cho s là một điểm không thuộc mặt phẳng hình bình hành ABCD. Tìm giao tuyến của hai mặt 
phẳng (SAC) và (SBD). 

HD ĨS.GÌUÌ 


Gọi ơ là giao điểm của AC và BD. Ta có 
Se(SAC)n(SBD ) 

ơe ACcCSAC)] _ _ 

_ V => o e (&4C) n (SBD) 

Oe BD^(SBD)) 

nên SO = (SAC)n(SBD) 

Vậy giao tuyến hai mặt phang ( SAC) và ( SBD ) là 
đường thẳng so 


s 



Bài 1.3. Cho s là một điểm không thuộc mặt phẳnh hình thang ABCD (ABII CD và AB > CD). Tìm giao 
tuyến hai mặt phẳng ( SAD ) và (SBC). 


HD ìs.Giải 

Gọi I là giao điểm AD và BC. Ta có s và I là hai 
điểm chung của (SAD) và (SBC), nên 
SI = (SAD)n (SBC) 

Vậy giao tuyến hai mặt phang (SAD) và (SBC) là 
đường thẳng SI. 



HÌNH HỌC 11 


2 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 














Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 1.4. Cho bốn điểm A,B, C,D không đồng phẳng. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD 
và BC. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang ( IBC) và ( KAD) 

b) Gọi MvàNlầ hai điểm lần lượt trên hai đường thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phang 

UBC) và (DMN). ___ _ 

III) ỈS.GUÍÌ 

a) (IBC) n ( KAD ) = KI. Vậy giao tuyển hai mặt phẳng (IBC) và (KAD) là đường thẳng KI. 

b) Trong mp (ABD), gọi E = MD nBI , A 

trong mp(ACD) , gọi F - ND n C1 Ta có: 

(IBC) n (DMN) = EF 

Vậy giao tuyển hai mặt phang (IBC) và (DMN) 
là đường thẳng EF. 

B 

c 



V ấn đề 2. Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (a) 

Phương pháp: Để tìm giao điểm của một đường thẳng d và một mặt phăng(«0 , ta có thể đưa về 
việc tìm giao điểm của đường thẳng d với một đường thẳng d ' nằm trong mặt phang (a) 


mp phụ(j3 ) Z) d 
Nghĩa là: (/?) n ( a ) = d 1 


> => dn(a) = I 


d' nd = I 


Bài 1.5. Cho tam giác BCD và điểm A không thuộc mặt phẳng ( BCD ). Gọi K là trung điểm của đoạn AD 
và G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao điểm của đường thẳng GK với mặt phang ( BCD ). 

III) ìs.Giải 

Gọi J là giao điểm của AG và BC. Trong mặt 

AG 2 AK 1 

phẳng (AJD), ta có — = -;■— = - nên GK và / 

AJ 3 AD 2 / 

JD cắt nhau. Gọi L là giao điểm của GK và JD. / \ 

Ta có Le GK C—Ầ 

\LeJD B >< 

1 => T e (BCD) 

[jDcz(BCD) 1 

Vậy L là giao điểm của GK và ( BCD) L 

A 

/ \ 

\ \ D 

c 

Bài 1.6. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD, trên AD lấy điểm p 
không trùng với trung điểm AD. 

a) Gọi E là giao điểm của đưòng thẳng MP và BI). Tìm giao tuyến của hai mp ( PMN) và ( BCD ) 

b) Tìm giao điểm của hai mp ( PMN) và BC. 

HD ìs.Giải 

a ) (MNP) n (BCD) = EN A 

b) Trong mp (BCD), gọi Q = EN n BC TsrtC' 

Ta có : BC n (MNP) = Q 

- 

-_J> o 

Bài 1.7. Cho tứ diên ABCD. Goi I, J là các điểm lần lươt nằm trên các canh AB, AD với AI = —ỈB và 

2 


HÌNH HỌC 11 


3 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


AJ = ^JD. Tìm giao điểm của đường thẳng IJ với mặt phẳng ( BCD ). 

HD ĩaGiải 


Do - 


điểm 


Al = ịlB 

2 „ í 

nên IJ kéo dài căt BD, gọi giao 

AJ = ịjD 

3 

là K. Khi đó K = IJ n (BCD) 



Bài 1.8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD có hai cạnh đối diện không song song. Lấy điểm 
M thuôc miền trong của tam giác SCI). Tìm giao tuyển của hai mặt phang: 

a) (SBM) và (SCD) _ b) (ABM) và(SCD) _ c) (ABM) và ( SAC ) _ 

HDìsiGiảỉ 


a) Ta có ngay: ( SBM ) n ( SCD) = SM 

b) Ta có: Me (ABM)n(SCD) 
Trong mp ( ABCD ) gọi I = ABn CD 
Suy ra : MI = (ABM) n (SCD) 

c) Ta có: A e ( ABM ) n (SAC). 

Trong mp (SCD), gọi J = IM n sc 
Suy ra: Je (ABM)n(SAC) 

Vậy: AJ = (ABM) n (SAC) 



Bài 1.9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác, M và N tương ứng là các điểm thuộc các cạnh 
SCvàBC. Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phang ( AMN ). 


HDì^Giíii 


Gọi o - AC n BD .Trong mp(SAC), gọi K = SOnAM 
Trong mp(ABCD), gọi L = BD n AN 
Chọn mặt phang phụ (SBD) chứa SD. 

Và ta có: LK = (SBD) n (AMN) 

Mà trong mp (SBD), có LK nSD = p 
Vậy: p = SD n(AMN) 



V ấn đề 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 

Phương pháp: Đe chứng ba điểm thẳng hàng, ta có thể chứng minh chúng cùng thuộc hai mặt 
phẳng riêng biệt. 


Bài 1.10. Cho tứ diện SABC. Trên SA, SB, sc lần lượt lấy các điểm D, Evầ F sao cho cắt AB tại 7, EF cắt 
BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh rằng ba điểm I, J, K thẳng hàng. 

HDìsiGiải 


, IeDE w v 

Ta có: _^ => I e ( DEF ) và 

DE c (DEF) Ị 

IeAB ) r _ 

_ [=>Ie(ABQ. Suy ra: Je (MNK)n(BCD) 
ABcz(ABQ] 

Lí luận tương tự ta có: J, K cũng là điểm chung của hai mặt phang 
(DEF) và (ABC) 

Vậy I, J, K thuộc về giao tuyến của hai 
mặt phẳng ( DEF) và ( ABC) nên I, J, K thẳng 
hàng. 


s 



HÌNH HỌC 11 


4 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 1.11. Cho ba điểm A, B, c không thuộc mặt phẳng (Q) và các đường thẳng BC, CA, AB cắt (Q) lần 
lượt tại M, N, p. Chứng minh rằng M, N, p thẳng hàng. 

HDì&Giải 

Ta có M, N, p lần lượt thuộc về hai mặt phắng (0 
và (ABC), nên M, N, p thuộc về giao tuyến của hai 
mặt phẳng ( Q ) và (ABC). Vậy M, N, p thẳng hàng. 


Bài 1.12. Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong 
của tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phang (SBM) 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SBM) và (SAC) 

c) Tìm giao điểm / của đường thẳng BM và mp(&4 C) 

d) Tìm giao điểm p của sc và mp(ABM), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phang (SCD) và (ASM). 

HDĩstGiải 



a) Gọi N = SM n CD . Ta có N = CD n (SBM) 

b) Gọi o - AC n BN .Ta có: (SBM) n (SAC) = so 

c) Gọi I = so n BM 
Ta có ỉ = BMn(SAC) 

d) Gọi R = ABnCD ,P = MRnSC 

Ta c óP = SCn(ABM) => PM = (SCD) n (ABM) 



Bài 1.13. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác SCD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SBM) và (SAC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng BM và mp(SAC) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (ABM) 


HDìSíGiải 

a) Gọi N = SMnCD, o = ACnBN. Khi đó so = (SAC) n 
(SBM). 

b) Trong mp(SBM), đường thẳng BM cắt so tại I. Ta có 
I=BMn(SAC). 

c) Trong mp(SAC), đường thẳng AI cắt sc tại p. Ta có p và M là 
hai điểm chung của mp(ABM) và mp(SCD). 

vậy (ABM) n (SCD) = PM. Đường thẳng PM cắt SD tại Q. thiết 
diện của hình chóp khi cắt bởi mp(ABM) là tứ giác ABPQ. 


s 



Bài 1.14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB//CD, AB > CD). Gọi 
I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Xác định giạo tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC), (SAC) và (SBD) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mp(AIJ) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(AIJ) 


HDì&Giải 

a) Gọi K là giao điểm của AD và BC, khi đó hai mặt phang 
(SAD) và (SBC) có hai điểm ching là s và K. Vậy: 
(SAD)n(ABC) = SK 

Gọi o là giao điểm của AC và BD. Vậy (SAC) n (ABD) = so 

b) Gọi M là giao điểm của SK và IJ. Khi đó 

(SAD) n (AIJ) = AM . Gọi E là giao điểm của AM và SD thì E 
chính là giao điểm của SD với mp(AIJ). 

c) Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(AIJ) là tứ giác AIJE. 


s 



HÌNH HỌC 11 


5 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 
VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

A. KIẾN THỪC CẦN NẮM 

I. Vi trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian 

Cho hai đường thẳng a và b trong không gian. Có hai khả trường hợp sau đây xảy ra đối với avầb 


TH1. Có một mặt phăng chứa a và b 


1. a và b căt nhau tại M, kí hiệu 
ar\b — M 



a cắt b tại M 


2. a và b song song với nhau, kí hiệu a II 
b hoặc b II a 


CI , b song song 


TH2. Không có mặt phẳng nào chứa cả a và b. Khi đó ta nói avầb chéo nhau. 


3 . a và b trùng nhau, kí 
hiệu a = b 


d, b trùng nhau 



a, b chéo nhau 


II. Các định lí và tính chất 


1. Đinh lí 1. Trong không gian, qua một điêm không năm trên đường 
thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với 
đường thẳng đã cho. 

Nhân xét: Hai đường thẳng song song ữ và b xác định một mặt 
phẳng, kí hiệu mp(q, b) hay mp (b, a) 


2. Đinh lí 2. (về giao tuyến ba mặt phẳng) 

Neu ba mặt phang phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến 
phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song 
với nhau. 


M 




Hẻ quả : Nêu hai mặt phăng phân biệt lân lượt chứa hai đường thăng song song thì giao tuyên của chúng 
(nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó. 




3. Đinh lí 3. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường 

thẳng thứ ba thì song song với nhau. 

4. Ba đoạn thẳng nối trung điểm các cạnh đối diện của một tứ diện 
đồng quy tại trung điểm G của mồi đoạn. Điểm G đó gọi là trọng tâm 
của tứ diện. 

5. Một mặt phang được xác định nếu nó đi qua hai đường thẳng song 

song. _ 



B. BÀI TẬP 

V ấn đề 1. Tìm giao tuyến hai mặt phang 

Phương pháp: Nếu hai mặt phẳng (a) và ( Ịị) có điểm chung là s và lần lượt chứa hai đường thẳng 
song song d và d’ thì giao tuyến của (a) và (/?) là đường thẳng À qua s và song song với d và d\ 

Se (a)n(yổ) 

Nghĩa là: d a (a),d' a (yổ) > => (cr)n(yổ) = A (S e A, A/ ld / /d') 
dlld' 


HÌNH HỌC 11 


6 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
































































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2.1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hình hành. Tìm giao tuyến của 
(SAD) và (SBC); (SAB) và (SCD); (SAC) và (SBD). 


HDìs.Giải 


_ . Se(SAC) 

a) Ta có: 

Se(SBD) 


■ => s e (SAC) n (SBD) 
Oe(SAC)} 


Gọi 0 = ACnBD. Oe(SBD) J 

^SO = (SAC)n(SBD) 


o e (SAC) n (SBD) 


. Se(SAB){ _ 
b)Tacó: ) = 

Se(SCD)J 

AB c (SAB) 
Ta lại có: CZ) c (SCD) 
AB//CD 


Se(SAB)n(SCD) 


(SA5) n (5CD) = A//AB/ /CD 



(À qua s và song song với AB, CD. 
c) Lập luận tương tự câu b) ta có 
(SAD) n (SBC) = d / /AD / /BC 


Bài 2.2. Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M và N sao 


cho = ——. Tìm giao tuyển hai mặt phẳng (DBC) và (DMN). 

AB AC 


HD ì&Giải 


Ta có: 


Me AB\ 


Ne AC J 
Trong tam giác ABC ta có: 


MN c (ABC) 

AM AN 


AB AC 


■MN//BC 


Ta lại có: De (DBC)n(DMN) 
BC a (DBC) 


MN d (DMN) 
BC//MN 


■ (DBC) n (DMN) = Dx / /BC / /MN 



Bài 2.3. Cho tứ diện ABCD. Cho I, J tương ứng là trung diêm của BC và AC, M là một diêm trên cạnh 
AD sao cho không trùng với trung điểm của AD. 

a) Tìm giao tuyến d của hai mặt phang (MIJ) và (ABD) 

b) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng CD và JM. Tìm giao tuyến của hai mặt phang (ABK) và 
(MIJ). 


a) Ta có: 


Me (MIJ) 


HD i&Giải 
M e (MIJ) n (ABD) 


Me ADd(ABD )J 
U//AB 

Ta cũng có ị IJ c (MIJ) => (MIJ) n (ABD) = Mt/ /IJ / /AB 
AB c= (ABD) 

u / / AB 
IJ c (MIJ) 
AB d(ABK) 


ATe (ABK) 

b) Ta có 

KeJMd(MIJ) 


> Ke (MỈJ) n (ABK) và 
(M1J) n (ABK) = Kx / /IJ //AB 



Bài 2.4. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, p, Q, R và s lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC và 
BD. Chứng minh rằng tứ giác MPNQ là hình bình hành. Từ đó suy ra ba đoạn thẳng MN, PQ và RS cắt 
nhau tại trung điểm mồi đoạn, trung điểm đó gọi là trọng tâm của tứ diện. 


HÌNH HỌC 11 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD ĩ&Giải 

AC 

Trong tam giác ABC ta có: MP//AC và MP = 

Trong tam giác ACD ta có: QN//AC và QN = 4^- 

Từ đó suy ra: ' => Xứ giác MPNQ là hình bình hành. 

[mp = qn 

Do vậy hai đường chéo MN và PQ cắt nhau tại trung điểm G 
của mồi đường 

Tương tự: PR//QS và PR = QS = -Ệ- 

Do đó tứ giác PRQS là hình bình hành. Suy ra hai đường chéo 
cắt nhau tại trung điểm G của PQ và OR = os 


A 



Vậy ba đoạn thẳng MN, PQ, RS 
cắt nhau tại trung điểm mồi đoạn 
và tại G. 


Bài 2.5. Cho tứ diện ABCD có I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. 
Chứng minh rằng : IJ // CD. 

HD ìs.Giải 

Gọi K là trung điếm của AB 
Vì I là trọng tâm của tam giác ABC nên 
/ e KC và vì J là trọng tâm tam giác 
ABD nên I e KD 

Từ đó suy ra: “44 = -44 - 4 => IJ / /CD 
KC KD 3 


Bài 2.6. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho 2SM = 
MA, trên đoạn SB lấy điểm N sao cho 2SN = NB. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC) 

b) Chứng minh rẳng: MN//CD 

c) Điểm p nằm trên cạnh sc không trùng với s, c. Tìm giao tuyển hai mp (MNP) và (SCD) 

HD ĨS.GÌUÌ 



Ta có: 


s e (SAD) n (SBC) 


a) Ta có: (SAC) n (SBD) = so 
Se(SAD) I 
Se (SBC)j 
Mặt khác, ta có: 

AD c ( SAD) 

BC c : (SBC) Ị- => ( SAD ) n (SBC) = Sx / /AD / /BC 
AD//BC 


b) Từ giả thiết ta có: = 4 => MN / / AB và ABCD là 

MA NB 2 

hình bình hành. Suy ra MN//AB//CD. 

c) 


Pe ( MNP),Pe 
MN c (MNP) 
CD c= (SCO) 
MN / ICD 


(, SCD ) 


> => (MNP) n (SCD) = Pỵ / /MN / /CD 



HÌNH HỌC 11 


8 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


V ấn đề 2. Tìm thiết điện của hình chóp khi cắt bỏi một mặt phẳng 

Phương pháp: Ta tìm giao tuyến của mặt phẳng đó với các mặt bên của hình chóp. Đoạn nối giữa 
các giao tuyến cho ta một hình. Hình đó là thiết diện cần tìm. 

Bài 2.7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hình hành. 

a) Hãy xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAB) và (SCD); (SBC) và (SAD) 

b) M là điểm thuộc cạnh sc, tìm thiết diện của hình chóp với mp(ABM). Thiết diện là hình gì? 

IID ỈS.GĨUÌ 

a) i). (SAB) n (SCD) = ? 

Ta có Se(SAB)n(SCD)-,AB^(SABy CD c(SCD),AB/ICD 
Nên (SAB) n (SCD) = Sx / / AB / /CD 
ii) (SBC)n(SAD) = r ỉ 
Ta có 

Se ( SBC)n(SADy,BC c= ( SBC)-,AD c= ( SAD ), 

BC / /AD . Nên (SBC) n ( SAD ) = Sy / /BC / / AD 


b) Ta có: 

(ABM) n ( ABCD) = AB; (ABM) n (SBC) = BM ; (ABM) n (SDC) = MN / /AB / /DC,N e SD 
(ABM) n (SAD) = AN. 

Vậy thiết diện cần tìm là tứ giác ABMN. Rõ ràng: ABMN là hình thang vì MN // AB. _ 

Bài 2.8. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD; E là một điểm thuộc cạnh AD 
khác với A và D 

a) Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mp(IJE) 

b) Tìm vị trí của điểm E trên AD sao cho thiết diện là hình bình hành 

c) Tìm điều kiện của tứ diện và vị trí điểm E trên cạnh AD để thiết diện là hình thoi 

IID ĨS.GUÙ 

a) Ta có IJ là đường trung bình trong tam giác BCD nên IJ //CD 
Mặt khác IJ c= (UEyCDd (ACD) . Suy ra: 

(EIJ) n (ACD) = Ex / /IJ / /CD . Gọi F = Ex n AC 
Thiết diện là hình thang EFIJ 

b) Đe thiết diện EFIJ là hình bình hành điều kiện cần và đủ là IF // 

JE. Điều này tương với JE //AB, tức là khi và chỉ khi E là trung 
điểm của AD. 

c) Thiết diện EFIJ là hình thoi khi và chỉ khi EFIJ là hình bình hành 
và IF = IJ khi và chỉ khi E là trung điểm của AD và AB = CD (vì 

IJ = Ậco và khi E là trung điểm của AD thì IF = —AB ) 

2 2 




V ấn đề 3. Chứng minh hai đường thẳng song song 
Phương pháp: 

1. Chứng minh chúng cùng thuộc một mặt phang và dùng phương pháp chứng minh hai đường thẳng 
song song trong hình học phẳng( như tính chất đường trung bình của tam giác, định lí Talét đảo, tính chất 
song song của hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, ...) 

2. Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba. 

3. Dùng tính chất: Hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 

ae (a) 


chúng(nểu có) cũng song song với hai đường thẳng ấy. Tức là: 


be (J3) 
a//b 

(a)n(/3) = c 


=> c / / a / Ib 


HÌNH HỌC 11 


9 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



HD ÌS.GÌUÌ 


a) Gọi M’, N’ lầm lượt là trung điểm của AB và AD. Dễ thấy: 


MN//M'N' I 
M'N'IIBD 


MN//BD 


( MNE ) n ( ABCD ) = Ex / /MN / /BD 


b)Ta có: 

MN c (MNE) 

BD d (ABCD) 

MN//BD 

Vậy từ E kẻ đường thẳng song song với BD lần 
lượt cắt CD, AB tại F và I. Nối IM lần lượt cắt 
SB và SA tại H, K; nối KN cắt SD tại L. Thiết 
diện cần tìm là ngũ giác KLEEH 
c)Ta có: 

MN <= (MNE) 


BD c= (SBD) 
MN//BD 

(MNE) n (SBD) = LH 


LH / /BD 



Bài 2.11. Cho tứ diện ABCD. Có các điểm p, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD; điểm R nằm trên 
cạnh BC sao cho BR = 2RC. Gọi s là giao điểm của mp(PQR) và cạnh AD. Chứng minh rằng AS = 2SD. 


HD ì&Giải 

Gọi I = RQ n BD, E là trung điểm của BR. Khi đó EB = ER = 
RC và RQ // ED. 

Tam giác BRI có ED // RQ, suy ra = 1 

DI ER 

Vậy DB = DI. Do đó AD và IP là hai đường trung tuyến của 
tam giác ABI. Suy ra giao điểm s của AD và IP là trọng tâm 
của tam giác ABI và ta có AS = 2DS 



HÌNH HỌC 11 


10 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG 

A. KIỂN THÚC CẰN NẮM 


I. Vi trí tương đối của đường thẳng và măt phang 

Giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( a ) ta có ba vị trí tương đối như sau: 


1. d và ( a ) cắt nhau tại A, kì hiệu a n (P) = ỊaỊ 

V 

/ /< \^ // ^ 

d cắt mp(a) tại m\^ 

2. d song song với (a), kí hiệu d II (a) hoặc (a) II d. Như vậy: Một 

d 

đường thẳng và một mặt phang gọi là song song với nhau nếu 


chúng không có điểm chung. 



d // (a) 

3. a nằm trong ( p ), kí hiệu d c (or) 

y/a\ / 


d chứa trong (a) 


II. Định lí và tính chất 


1. Đinh lí 1. Nêu đường thăng a không năm trong mặt phăng (P) 
và a song song với đường thẳng d nằm trong thì a song song với 

d <z (a) 

(P ); nghĩa là: d II d' => d II (oc) 
d’c(oc) 



2. Đinh lí 2. Cho đường thăng a song song với mặt phăng ( p). Nêu 
mặt phang (<2) chứa a và cắt (P) theo giao tuyến d thì d song song 

a//(a) 

với a\ nghĩa là (p) =D a Ị>=>blla 
(p)n(oc) = b 



Hẻ quả 1 . Nêu một đường thăng song song với một mặt phăng thì 
nó song song với một đường thẳng nào đó trong mặt phang. 


Hẻ qưả2. Nêu hai mặt phăng phân biệt cùng song song với một 
đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với 

(ậ)//d 

đường thẳng đó; nghĩa là (yổ) / / d > => d' II d 

(ơ)n(yổ) = d' 


3. Đinh lí 3. Cho hai đường thăng chéo nhau. Có duy nhât một mặt 
phang chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 




HÌNH HỌC 11 


11 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 























































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


B. BÀI TẬP 


T7 ấn đề 1. Chứng minh đường thẳng song song vói mặt phẳng 

▼ Phương pháp: Đe chứng minh đường thẳng d song song với mặt pl 

nằm trong (à) và song song với đường thẳng a chứa trong (a) . Tức là • 

lẳng (a) ta chứng minh d không 
d ợ: (a) 

a c (a) d / /(a) 

d //a 

Bài 3.1. Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm của tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB = 
2MC. Chứng minh rằng MG // (ACD). 


Gọi I trung điểm của AD. 


HD ìslGìuì 


Trong tam giác CBI ta có, ^ = ị . Nên MG // CI 

BC Bỉ 3 

Mà CI nằm trong mặt phang (ACD) 

Suy ra MG // (ACD). 



Bài 3.2. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. 

a) Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mp(BCD) 

b) Gọi d là giao tuyến của hai mặt phang (DMN) và (DBC). Xét vị trí tương đối của d và mp(ABC) 


HDì&Giải 

a) MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN // BC. 
Suy ra MN // (BCD) 

b) Vì MN // (BCD) nên (DMN) đi qua MN cắt (BCD) theo 
giao tuyến d // MN. Do đó d // (ABC). 


A 



Bài 3.3. Cho tứ diện ABCD. Gọi Gi và G 2 lần lượt là trọng tậm của các tam giác ACD và BCD. Chứng 
minh rằng G 1 G 2 song song với các mặt phang (ABC) và (ABD) 


HD ìslGUù 

Gọi I là trung điểm CD 

Vì Gi là trọng tâm của tam giác ACD nên Gj e AI 
Vì G 2 là trọng tâm của tam giác BCD nên G 2 e Bỉ 

^L = lj 

Ta có: ^ 3 \^ I ^= I ^^G l G 2 //AB 

IG 2 _ 1 IA IB 12 

ỈB - 3. 

AB c= (ABC) => G,G 2 / /(ABC) 

Và AB c= (ABD) => G,G 2 / /(ABD) 



Bài 3.4. Cho tứ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác 
SAB và I là trung điểm của AB. Lấy điểm M trên đoạn AD sao cho AD = 3AM. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAD) và (SBC) 

b) Đường thẳng qua M và song song với AB cắt CI tại N. CMR: NG // (SCD) 

c) Chứng minh rằng MG // (SCD). 


HD ì&Giải 


HÌNH HỌC 11 


12 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Dễ thấy s là điểm chung của hai mặt phẳng 
(SAD) và (ABC) 

AD c (SAD) 

BC c= (SBC) > 

Ta có: 

AD//BC 

=> (SAD) n (SSC) = Sx / / AD / /5C 

b) Ta có: MN//IA//CD 

AM _ /A _ 1 /G I _. 

=> — = — = — ; mà — = — ( G là trọng tâm 
AD IC 3 /5 3 

của tam giác SAB) 

Nên =^^ = ^ = i^GA//SC 

/s /c 3 

Mà sc c= (SCD) => GA / /(SCD) 

c) Gọi K = IMnCD^SKcz (SCD) 

,_ ma _ /A _ 1 IM _ 1 

Mà MA / /CD -£ 37 - — “7“ = _ ^37 = T • 

CA /c 3 /A 3 


/G 1 


/5 3 

Ta có: IM 1 


> => GM / /SA 


/A 3 J 
=> GM//(SCD ) 



Bài 3.5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD và AD = 2BC. Gọi o là giao 
điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD. 
a) Chứng minh rằng OG // (SBC) 

c) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CM // (SAB) 

, 3 ì __ 

d) Giả sử I năm trên đoạn sc sao cho SC = ịSI. Chứng minh răng SA // (BID). 


HD ìs.Giải 
DG 2 

a) Gọi H là trung điểm của sc, ta có: —— = ^(1) 

DH 3 


BC//AB=> 
Từ(l) và (2) 


OD 

OB 


OA _ AD 
OC~ BC 


= 2^>OD = 2 OB : 


^ = ^(2) 
BD 3 


DG OD 2„. 

( 1 ): 

DA 5D 3 


5M c= (SflC) => OG / /(SBC) 
b) Gọi M’ là trung điểm của SA 


■OGUBH. Mà 


MMV/AD 

MM' - \ AD 
2 





1 


Mặt khác vì BC // AD và BC = ịAD (gt) và BC = MM\ Nên 

tứ giác BCMM’ là hình bình hành 

Suy ra CM //BM\ mà BM' d (SAB) => CM//(SAB) 


.. OC_ 1 OC_ 1 

c) Ta có: — = — nên — = —. 
OA 2 CA 3 


1 


Mặt khác vì sc - Ậ SI nên - Ạ 
2 cs 3 


CỊ_ oc 

cs 


—— = —— =>07/ /SA và 


CA 

01 <Z(BID)=> SA/ /(BỈD) 


Bài 3.6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 
AB và CD. 

a) Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD). 

b) Gọi p là trung điểm của SA. Chứng minh rằng SB và sc đều song song với mp (MNP) 


HD ÌS.GÌUĨ 


HÌNH HỌC 11 


13 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 



















GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 _ 

a) Chứng minh MN //(SBC): 

_ , ỈMN//BC 

Ta có: ị _ _ _ => MN / /(SBC) 

[BC c= (SBC) 

Chứng minh MN // (SAD): 

_ , ÍM/V//AD 

Ta có: ( _ _____ ^MN / /(SAD) 

[. ADcz(SAD) 

b) Chứng minh SB // (MNP): 

[.MP c (MNP) 

Chứng minh s // (MNP): 

Gọi Ổ - AC n M/V. Khi đó Q là trung điểm của AC. 

Do đó: sc // PQ (T/c đường trung bình trong tam giác SAC) 
mà p<2 c= (MNP) . Vậy sc // (MNP) 


s 



Bài 3.7. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lân lượt là trọng tâm của tam giác ABD và BCD. 
a) Chứng minh rằng: MN // (ACD) và MN // (ABC) 


b) Xác định giao tuyến của (DMN) và (ABC). Chứng minh giao tuyến này song song với MN. Tính 


MN 

IJ 


HD ÌS.GÌUĨ 

a) Gọi K là trung điểm của BD. Vì M, N là trọng 
tâm của các tam giác ABD và BCD nên A, M, K 
thẳng hàng và c, N, K thẳng hàng, tức là AM cắt 
CN tại K 
Ta có: 

KM _ 1 KN _ 1 _ KM _KN 
- -=> - 


KA 


KA 


MN//AC 


Tứ đó: 


KC 

MN//(ACD) và 


MN//(ABC) 


KC 3 
MN//AC } 

AC c= (ACD) j 

MN//AC ì 
AC c= (ABC)j 
b) Trong mp (ABD): DM cắt AB tại I; trong 
mp(BCD): DN cắt BC tại J. Khi đó I, J là hai 
điểm chung của hai (DMN) và (ABC). Suy ra 
(DMN) n (ABC) = IJ 

I, J lấn lượt là trung điểm của AB và BC nên IJ 
là đường trung bình trong tam giác ABC 

=> IJ / /AC\ IJ = ị AC. Mà MN // AC (câu a) 

2 


Ta có IJ = AC ; 
2 


KM MN 


KA AC 


1 . _ . MN 2 

MN ~^-AC. Từ đó ^- = 4 
3 /7 3 



-- D 


nên MN // u. 


V ấn đề 2. Dựng thiết diện song song vói một đường thẳng 

Phương pháp: Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (a). Nấu mặt phẳng ( Ịỳ) chứa d và cắt 


d / /(à) 

(a) theo giao tuyến d' thì d' song song với d . Nghĩa là: ( /3) 3 d 


}=> d / /d' 


(J3)n(a) = d' 

Thiết diện cắt bới một mặt phang chứa một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước được 
xác định bằng cách phối hợp hai cách xác định giao tuyến đã biết. 

Bài 3.9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, o là giao điểm của AC và BD, M là 
trung điểm của SA. Tìm thiết diện của mặt phang (a) với hình chóp S.ABCD nếu (a) qua M và đồng 


HÌNH HỌC 11 


14 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


thời song song với sc và AD. 


HD ÌSlGÌUÌ 

Vì (a) song song với AD nên ( a ) cắt hai mặt phang (SAD) và 
(ABCD) theo hai giao tuyến song song với AD. 

Tương tự ( a ) song song với sc nên ịa) cắt hai mặt phang 
(SAC) và (SCD) theo hai giao tuyến song song với sc. 

Gọi o = AC n BD , ta có SC//OM( đưòng trung bình trong tam 
giác SAC) 

Qua o kẻ đường thẳng song song với AD, cắt AB và CD tại Q 
và p. Qua M, kẻ đường thẳng song song với AD cắt SD tại N. 
Theo nhận xét trên, ta có MN // PQ // sc 
Vậy thiết diện là hình thang MNPQ 


s 



Bài 3.10. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm M. Cho (a) là mặt phẳng qua M, song song với hai 
đường thẳng AC và BD. 

a) Tìm giao tuyến của ( a ) với các mặt của tứ diện 

b) Thiết diên của tứ diện cắt bởi mặt phang ( a ) là hình gì? 

HDì&Giải 

a) Giao tuyến của (a) với các mặt của tứ diện là A 

các cạnh của tứ giác MNPQ có: 

MN // PQ Ĩ/AC và MQ // NP // BD 

b) Thiết diện tạo bởi mặt phang (a) với tứ diện là 
hình bình hành MNPQ 


Bài 3.11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang ( a ) đi qua o, song song với AB và 
sc. Thiết diện đó là hình gì? 

HI) ĩ&Giải 



(a) / /AB 

Ta có: AB c ( ABCD ) 1 => MN //AB 

(a) n (ABCD) = MN 

{a)IISC 

sc c (SBC) 1 => MQ/ /sc 
(a) n (SBC) = MQ 

(a)//AB 

sc a (SAB) 1 => PQ / / AB 

(a)n(SAB) = PQ 

Vậy MN // PQ. Do đó tứ giác MNPQ là hình thang 


s 



Bài 3.12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 
mặt phang đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA. 

HDĩs-Giải 

Qua M vẽ đường thẳng song song với BD cắt AD tại N và cắt AC tại I. Qua M, I, N vẽ các đường thẳng 
song song với SA lần lượt cắt SB, sc, SD tại R, Q, p. 

Thiết diện là ngũ giác MNPQR. 


HÌNH HỌC 11 


15 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


s 



Bài 3.13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là một điểm di động trên đoạn AB. 
Một mặt phẳng (a) đi qua M và song song với SA và BC; ( a ) cắt SB, sc và CD tại N, p, Q 

a) Tứ giác MNPQ là hình gì? 

b) Gọi I là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định. 


a) Vì Me (SAB) và 


nên 


HD ì&Giải 

\(a)IIAB 
Í&4 c= (SAB) 

(a) n (SAB) = MN và MN // AB. 

Tương tự (a) n (SBC) = NP và NP // BC; 

(a) n ( SCD ) = PQ ; (a) n ( ABCD ) = MQ và MQ 
// BC. Từ đó suy ra, tứ giác ABCD là hình thang. 

Se (SAB)n(SCD) 

AB d (SAB),CD cz (SCD) 

AB//CD 

( SAB ) n ( SCD ) = Sx và Sx // AB // CD 
|7e MN d (SAB) 

[ỉe PQ d (SCD) 
/e(SAB)n(SCO)=>/eSx 


b) Ta có 


MNnPQ = I 


(SAB) và (SCD) cố định nên Sx cố định. 
Dó đó I thuộc đường thẳng Sx cố định. 



HÌNH HỌC 11 


16 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§4. HAI MẶT PHẢNG SONG SONG 


A. KIÉN THỨC CÁN NẮM 


Đinh nghĩa : Hai mặt phẳng ( a ) và (yổ) được gọi là song 
song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Kí hiệu: 
(a) / /(/?) hoặc (/?) / l(a). Như vậy 

{à)ll{p)<*{a)r\{p) = ỉố 


n. Tính chât. 



II 

T7 


Đinh lí 1 . Neu mặt phẳng (a) chứa hai đường thẳng cắt 
nhau a, b và a, b cùng song với mặt phang (yổ) thì ( a ) song 

a a ( a),ba (à) 

song với (/?); nghĩa là cinb = M Ị- => (ữr)/ /(/?) 

a//(j3),b//(j3) 



Hẻ quả : Nêu mặt phăng ( a ) chứa hai đường thăng căt 
nhau a và b, mặt phang ( ịỉ) chứa hai đường thẳng cắt nhau 
a' và b' đồng thời a // a', b // b' thì mặt phẳng (a) song song 
với mặt phẳng (yổ). 


Đinh lí 2. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho 

trước có một và chỉ một mặt phang song song với mặt 
phẳng đã cho. 



Hê quả 1 . Nêu đường thăng d song song với mặt phăng 
(, a) thì trong (a) có một đường thẳng song song với d và 
qua d có duy nhất một mặt phang (/?) song song với («). 



Hê quả 2 . Hai mặt phăng phân biệt cùng song song với mặt 
phang thứ ba thì song song với nhau. 


Hè quả 3. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (a). 
Mọi đường thẳng đi qua A và song song với (a) đều nằm 
trong mặt phang đi qua A và song song với ( a ). 



Đinh lí 3. Cho hai mặt phăng song. Nêu một mặt phăng căt 
mặt phang này thì cũng cắt mặt phang kia và hai giao tuyến 
song song với nhau. 



Hẻ quả : Hai mặt phăng song song chăn trên hai cát tuyên 
song song những đoạn thẳng bằng nhau. 


HÌNH HỌC 11 


17 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
























































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


4 

Đinh lí 4(Đinh lí Ta-lét). Ba măt nhằng đôi môt song song 
chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng 

, AB AC BC 

tỉ lê. —— = —— = —— 

A' B' A'C' B'C' 

/ -Lr/ 

/Ql > / 

5 

Đinh lí Ta-lét đảo. 

Giả sử trên hai đường thẳng chéo nhau lần lượt lấy các 

A .n u AB BC CA 

diêm A, B, c và A , B , c sao cho——=-=—— 

A’B’ B'C’ CA’ 

Khi đó AA’, BB’, CC’ lần lượt nằm trên ba mặt phang 
song song, tức là chúng cùng song song với một mặt 
phẳng. 



III. Hình lăng tru và hình chóp cut 

1. Hình lăng tru 

Hình lăng trụ là một hình đa diện có hai mặt nằm trong hai mặt phang song song (gọi là hai đáy) và tất cả 
các cạnh không thuộc hai đáy đều song song với nhau (gọi là cạnh bên) 

Hai đáy của hình lăng trụ là các đa giác bằng nhau 

Các mặt khác hai đáy gọi là mặt bên: Mồi mặt bên là một hình bình hành 

Các mặt tạo bởi hai cạnh bên không liên tiếp gọi là mặt chéo: Mồi mặt chéo là một hình bình hành 
Đường chéo của các mặt chéo là đường chéo của hình lăng trụ 

Tùy theo đáy, ta gọi hình lăng trụ tam giác, hình lăng trụ tứ giác, hình lăng trụ lục giác,. .. 



2. Hình hôp 

Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành. 

6 mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình bình hành 

Các đường chéo của hình bình hành đồng qui tại một điểm là trung điểm của mồi đường chéo 
(điểm đó gọi là tâm của hình hộp) 

Hình hộp có tất cả các mặt bên và các mặt đáy đều là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật 
Hình hộp có tất cả các mặt bên và các mặt đáy đều là hình vuông gọi là hình lập phương 



3. Hình chóp cưt 

Cho hình chóp S.AiA 2 ...A n . Một mặt phang 
không qua đỉnh, song song với mặt phang đáy 
của hình chóp cắt các cạnh SAi, SA 2 ,. .., SA n 


lần lượt tại À i ,Á 2 ,...,À n . Hình toạ bởi thiết 
diện A,A’...A' và đáy A,A,...A„ của hình 

• 12 n J ì 2 n 


HÌNH HỌC 11 


18 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





















































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


chóp cùng các từ giác 

Ả l À 2 A 2 A 1 ,Á 2 Á ĩ A 3 A 2 ,...,À n À 1 A l A n được gọi là 
hình chóp cụt, kí hiệu ẠA'...A’ .ẠA...A 

r T 7 • 12 «12/7 

Hình chóp cụt có: 

Hai đáy là hai da giác có cạnh tương ứng 
song dong và tỉ số các cạnh tương ứng 
bằng nhau 

Các mặt bên là những hình thang 

Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng 

qui tại một điểm. 


s 



B. BÀI TẬP 


V ấn đề 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 
Phương pháp: 

1. Vận dụng định lí 1: Neu mặt phang (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, h và a, h cùng song với mặt 


a c (a),b c= (a) 

phẳng (/?) thì ( a ) song song với (yổ) \anb = M '>=>(«)/ /(/?) 

a//(j3),b//(j3) 

2. Ta chứng minh hai mặt phang ( a ) và (yổ) cùng song song với mặt phang thứ ba (ỵ) 


Bài 4.1. Cho từ diện ABCD. Gọi Gi, G 2 , G 3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. 
Chứng minh mặt phang (G1G2G3) song song với mặt phang (BCD). 

IID ĩstGiủi 

Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của BC, CD, DB. Ta có: Như vậy 



AG, 

2 

Me AG. và 




AM 

3 


AG, 

2 

NeAG 1 và 

2 



AN 

: 3 


AG, 

2 

Pe AG 3 và 

3 



AP 

3 

AG, 

AG, 


Do đó ——- - 



AM 

" AV 



G,G 2 / /MN 


Vì MN nằm trong (BCD) nên GjG 2 / /( BCD ) 


AG, AG 

Tương tự -7— L = ——f => G.G, / /MP 
AM AP 13 

Vì MP nằm trong (BCD) nên G,G 3 / KBCD). 


Gp^iG^G 3 ) 

GAcíGAG,) 

< GjG 2 n G 1 G 3 = Gj => (G,G 2 G 3 )/ KBCD) 
GjG 2 / /(BCD) 

GG 3 / /(BCD) 



Bài 4.2. Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC 
và BF lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M và N 
lần lượt cắt AD và AF tại M’ và N’. Chứng minh: 

a) (ADF) // (BCE) 

b) M’N’ // DF 

c) (DEF) // (MM’N’N) và MN // (DEF). _ 

IID ĩsGiải 


HÌNH HỌC 11 


19 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Ta có: 

AD//BC } 

BC c= (BCE )j 
AF//BE Ị 
5£ c (BCE)J 
mà AD,AF c= (ADF) 

Nên (ADF) // (BCE) 

b) Vì ABCD và ABEF là các hình vuông nên AC = BF. 
AM' AM 


>AD//(BCE) 

AF//(BCE) 


c) Từ chứng minh trên suy ra: DF // (MM’N’N) 
AW7/AB=>MV7/£FÌ 
NN' cz(MM'N'N) I 
^EF//(MM'N'N) 

Mà DF, EF chứa trong (MM’N’N) 

Nên (DEF) // (MM’N’N) 

Vì MN chứa trong (MM N’N) và 
(DEF)//(MM’N’N) 

Nên MN // (DEF) 


Ta có: MM7/CD: 

AN' 

NN 7 /AB => ■ 

Từ (1) và (2): 


AD 

SA 


AC 


( 1 ) 


AF BF 
AM' AN' 


( 2 ) 


AD AF 


M'N'//DF 



B 


Bài 4.3. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điêm của A’B\ 

a) Chứng minh rẳng: CB’ // (AHC’) 

b) Tìm giao tuyến d của (AB’C’) và (ABC). 

HD ĨS.GÌUÌ 

a) Ta có tứ giác AA’C’C là hình bĩnh hành suy ra 
A’C cắt AC’ tại trung điểm I của mồi đường. 

Do đó IH // CB’ (đường trung bình của tam giác 
CB’A’) 

Mà IH chứa trong (AHC’) nên CB’ // (AHC’) 
ịAe ( AB'C') 

[Ae(ABC) 

=>Ae ( AB'C')n(ABC ) 

B'C'1/BC 

Mà « S’C’c(AS’C') 

BC c: (ABC) 

Nên (AB'C')n(ABC) = Ax//BC//B'C' 


b) Ta có 



Bài 4.4. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, M’ lần lượt là trung điêm của các cạnh BC và 
B’C’ 

a) Chứng minh rằng AM song song với A’M’ 

b) Tìm giao điểm của mặt phang (AB’C’) với đường thẳng A’M 

c) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB’C’) và (BA’C’) 

d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phang (AM’M). Chứng minh G là trọng tâm của tam giác 
AB’C’. 


III) ìs.Giải 


a) MM’ // BB’ và MM’ = BB’ =>MM’ // AB và 
MM’ = AB(hình lăng trụ) 

Suy ra tứ giác AA’M’M là hình bình hành => AM 
// A’M’ 

b) Gọi / =A'MnAM' 

Ta có: 


1 1 e AM' d (AB'C') 
[ì e A'M 
Ịc'e(AB'C') 
\C'e(BA'C') 


I = A'Mn(AB'C')c) 
C'e (AB'C')n(BA'C') 


HÌNH HỌC 11 


20 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 



















Toán 11 

AB'nA'B = 0 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ịoe (AB'C') 
\oe(BA'C') 


=>Oe(AB'C')n(BA'C ’) 


=>d = C'0 = (AB'C')n(BA'C ’) 


d) 


I dcz(AB'C') 
[AM' a(AB'C') : 
ÍGe d 


dnAM' = G 


Ge AM' 


■Ge (AM'M) 


Ta có oc 'n AM' = G 

Mà 0C\ AM’ là trung tuyển tam giác AB’C’ 
Vậy G là trọng tâm của tam giác AB’C’ 



B 


HÌNH HỌC 11 


21 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Phép chiếu song song 

Cho mặt phang ( a) và đường thẳng A cắt (a ). Với mồi điểm M trong không gian, đường thẳng qua 
M và song song hoặc trùng với A cắt (ặ) tại điểm M' xác định. 

Điểm M' gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phang (a) theo phương A. 

Mặt phẳng (a) được gọi là mặt phẳng chiếu, phương của đường thẳng A được gọi là phương chiểu. 
Phép đặt tương ứng mồi điểm M trong không gian với hình chiếu M' của nó trên mặt phang (a) được 
gọi là phép chiếu song song lên (a) theo phương A 



2. Các tính chất của phép chiếu song song (với đường thẳng và đoạn thẳng không song song hoặc trùng 
với phương chiếu) 

Phép chiều song song biển ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ 
tự ba điểm đó; 

Phép chiếu song song biển đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biển đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng; 

Phép chiếu song song biển hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng 
nhau; 

Phép chiều song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng 
song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. 

3. Hình biểu diễn của mốt số hình không gian trên măt phang 

Một tam giác bất kì bao giờ cũng có thể là hình biểu diễn của một tam giác tuỳ ý cho trước ( có 
thể là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, . . .); 

Một hình bình hành bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của một hình bình hành tuỳ ý 
cho trước ( có thể là hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,.. .). 

Một hình thang bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của một hình thang tuỳ ý cho 
trước, miễn là tỉ số độ dài hai đáy của hình biểu diễn phải bằng tỉ số độ dài hai đáy của hình đã 
cho. 

Người ta thường dùng hình elip để biểu diễn hình tròn. 


_ B. BÀI TẬP _ 

Bài 5.1. Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A'B'C'. Chứng minh rằng trọng tâm của tam 
giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm của tam giác A'B'C'. 


HD ĩslGUíì 

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC G' là hình chiếu song song của 
nó. Gọi M là trung điểm cùa BC thí A, G, M thẳng hàng. 

Gọi M' là hình chiểu của M. Khi đó theo tính chất của phép chiếu 

song song ta CÓ:A’, G' M' thẳng hàng và A Ỹ - (1); B', 

A'M' AM 3 

' . B'M' BM 2 _ 

M, c thằng hàng và _ = ^ (2) 

M'C' MC 3 

Từ (1) và (2) suy ra G' là trọng tâm của tam giác A'B'C'. 



HÌNH HỌC 11 


22 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 5.2. 

a) Vẽ hình biểu diển của một tứ diện và trọng tâm của nó. 

b) Vẽ hình biểu diễn của tam giác vuông nột tiếp trong đường tròn. 


HD ìslGìuì 

a) Vẽ hình biểu diễn của tứ diện ABCD. Lấy M, N lần lượt là trung 
điểm của AB và CD thì ưung điểm G của MN sẽ biểu diễn cho trọng 
tâm của tứ diện. 



b) Vẽ elip tâm o là hình biểu diễn của đường tròn đã cho. Lấy hai 
điểm A và B là hai điểm trên elip sao cho B, c, o thẳng hàng và một 
điểm A thuộc elip sao cho A khác với B và c. Khi đó, tam giác ABC 
là hình biểu diễn của một tâm giác vuông nội tiếp trong một đường 
tròn. 



Bài 5.3. Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiểu ( a ) và phương chiếu của tam giác ABC trên (a) 
là: 

a) Một tam giác cân b) Một tam giác đều c) Một tam giác vuông 


HD ìslGìuì 

a) Qua BC dựng một mặt phang (a) không đi qua 
A. Trong mặt ( a ) ta dựng tam giác cân BCA[(BAi 
= CAi). Khi đó, phép chiểu song song lên ( a ) 
theo phưoưg chiểu A= AAi biển tam giác ABC 
thành tam giác cân AiBC. 

b) Trong (a) ở câu a), ta dựng tam giác BCA 2 và 

c) Chọn phương chiểu A = AA 2 . Trong mặt phang 
(or) câu a), ta dựng tam giác vuông BCA 3 



Ịá^cỊ = 90° và chọn phương A = AA 3 . 


Bài 5.4. 

a) Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một đường tròn. 

b) Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều. 


HDìs-Giải 

a) Vẽ tam giác tam giác vuông nội tiếp trong một đường tròn . Qua o 
ta kẻ hai dây ME và NF của elip lần lượt song song với AC và AB. Khi 
đó, tứ giác MNEF là hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong 
một đường tròn. 



b) Xét hình lục giác đều ABCDEF , ta nhận thấy: 

- Tứ giác OABC là hình thoi 

- Các điểm D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của các điểm A, B, c 
qua tâm o 

Từ đó, suy ra cách vẽ hình biểu diễn của lục giác đều ABCDEF như 
sau: 

- Vẽ hình bình hành 0’A'B'C' biểu diễn cho hình thoi OABC. 

- Lấy cá điểm D', E', F' lần lượt đối xứng với các điểm A', B' C' qua O', 
ta được hình biểu diễn A’ B'C'D'EE' của hình lục giác đều ABCDEF. 



HÌNH HỌC 11 


23 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 




























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 

A. CÁC DẠNG TOÁN cơ BẢN CỦA CHƯƠNG II 


DẠNG 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 

Phương pháp 1. (áp dụng nội dung tính chất 5 của bài 1 sgk/47). Ta tìm hai điểm chung phân biệt của 

Me (a)n(p) 

hai mặt phẳng. Cụ thể: • Ne (a)n(p) => MN = (a)n(p) 

M TỂ N 

Phương pháp 2. (Áp dụng HQ của nội dung Định lí 2 của bài sgk/57) 

(«)*(p) 

ữ /lb , . , . ^ , 

■(a)n(p) = A,A//ữ//ồ hoặc trùng với một trong hai đường thăng a và b. 


Cụ thể: 


a c: (a) 


/ = í/n(a) 


Phương pháp 3. (Áp dụng nội dung Định lí 2 của bài 3 sgk/61) 

ữ//(a)ì . . 

Cụ thể: Ỵ Ư=>(p)n(a) = ố,è//a 

ữ(=(p)j 

DẠNG 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phang 

Phương pháp: Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (a), phương pháp chung: 

d' c (a) ) 

♦ ^ v 7 
d' nd = l\ 

♦ ^ Chọn mặt phẳng (p) chứa đường thẳng d sao cho dễ tìm giao tuyến với (a) là d' 

d <=(p) 

Cụ thể: (p)n(a) = t/ / -^>/ = í/n(a) 
d' nd = ỉ 

DẠNG 3. Chứng đường thẳng song song vói mặt phang 
Phương pháp: (áp dụng nội dung Định lí 1 của bài 3 sgk/61) 

d ự. (a) 

Cụ thể: dlld' ! > =>£///(a) 
d' c= (a) 

DẠNG 4. Chứng minh hai mặt phang song song 
Phương pháp: (Áp dụng nội dung Định lí 1 của bài 4 sgk/64) 

a,b a (a) 

Cụ thể: a//(p),è//(p)‘=>(a)//(p) 
anb = M 

DẠNG 5. Dựng thiết diện 

Dựng thiết diện của hình (H) khi cắt bởi mặt phẳng (a): 

Phương pháp chung: Ta tìm các giao tuyến (nếu có) của (a) với mặt đáy và các mặt bên của hình (H). 

Đoạn nối giữa các giao tuyến cho ta một hình, hình đó là thiết diện cần tìm. 

Lưu ý: 


HÌNH HỌC 11 


24 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 










Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


® Dựng thiết diện song song vói một đường thẳng: (a) đi qua một điểm và song song với hai đường 
thẳng trong hình (H) hoặc qua hai điểm và song song với một đường thẳng trong hình (H). 

Phương pháp: Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (a). Nếu mặt phẳng (p) chứa d và cắt (a) 

theo giao tuyến d' thì d' song song với d. 

© Dựng thiết diện song song vói một mặt phẳng trong hình (H): (a) song song với một mặt phẳng 

nào đó trong hình (H). 

Phương pháp: 

ìs. ÁP dụng : Khi (a) song song với một mặt phẳng (p) nào đó thì (a) sẽ song song với tất cả đường 
thẳng trong (p). 

ìs. Đe xác định giao tuyến của (a) với các mặt của hình (H), ta làm như sau: 


♦ Tìm đường thẳng d nằm trong (pj 


♦Vì (a)//(p) nên (a) cắt những mặt phẳng chứa d theo các giao tuyến song song với d. 


DẠNG 6. Chứng minh hai đường thẳng song song 
Phương pháp: 

1. Chứng minh chúng cùng thuộc một mặt phang và dùng phương pháp chứng minh hai đường thẳng 
song song trong hình học phẳng( như tính chất đường trung bình của tam giác, định lí Talét đảo, tính chất 
song song của hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, ...) 

2. Chứng minh chúng cùng song song với đưòưg thẳng thứ ba. 

3. Dùng tính chất: Hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 

ae ( a ) 


chúng(nểu có) cũng song song với hai đường thẳng ấy. Tức là: 


any= a 


4. Dùng định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng: 


< J3nỵ=b^> 
anj3 = c 


b£ f cllallb 

al lb 

( a)n(j3) = c 

a//b//c 
a,b đồng quy 


DẠNG 7. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui. 

Phương pháp: 

ìs. Đe chứng minh ba điểm thẳng hàng, ta chứng minh chúng cùng thuộc hai mặt phang phân biệt. Khi đó 
chúng thuộc giao tuyến hai mặt phang đó. 

ìs. Đe chứng minh ba đưòng thẳng đồng qui, ta chứng minh giao điểm của hai đường thẳng này là điểm 
chung của hai mặt phang mà giao tuyến là đưòưg thẳng thứ ba. 

B. BÀI TẬP 

_ * _ 

Bài 1. Cho hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phang 

a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: (AEC) và (BFD); (BCE) và (ADF) 

b) Lấy M là một điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao tuyến của đường thẳng AM với mp(BCE) 

c) Chứng minh hai đường thẳng AC và BF không cắt nhau. 

HD ĨS.GÌUÌ 


a) Gọi G = AC n BD\H = AE n BF 
Ta có (AEC) n (BFD) = HG 

Tương tự: Gọi I = AD nBC',K = AF n BE 
Ta có: ( BCE)n(ADF) = IK 

b) Gọi N = AMnỉK . Tacó: N = AMn(BCE) 

c) Neu AC và BF cắt nhau thì hai hình thang đã cho cùng 
nằm trên một mặt phang. Điểu này trái với giả thiết. 


/ 



HÌNH HỌC 11 


25 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang và AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAD) và (SBC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phang (AMN) 

Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (AMN). 


HD ì&Giải 

a) Gọi E = ADnBC . Ta có (SAD) n (SBC) = SE 

b) Gọi F = SEnMN,P = SDnAF Ta có: p = SDn(AMN) 

c) Thiết diện là tứ giác APNM 





Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm hai đường chéo, M, 
N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAC) và (SBD). 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNP). 

HDì&Giải 



a) Ta có (SAC) n (SBD) = so 

b) Gọi H = AC nNP\I = SOnMH . Ta có: 
ỉ = SO n(MNP) 

c) Gọi E = AB n NP\ F = AD n NP . 

R = SB n ME\Q = SD n MF. Thiết diện cần 
ngũ giác MQPNR 


F 


Bài 5. Cho tứ diện ABCD. Trên AD lấy trung điểm M, trên cạnh BC lấy một điểm N bất kì khác B và c. 
Gọi (P) là mặt phang qua đường thẳng MN và song song với CD. 

a) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(P). 

b) Xác định vị trí N trên BC sau cho thiết diện là một hình bình hành. 

HDìs.Giải 


a) Ta có 

CD c= (ACD),CD / KP) => (ACD) n (P) = MJ . Sao 
cho MJ // CD ( J thuôc trên AC) 

Tương tự, ta có: ( BCD ) n ( p ) = Nỉ , sao cho 
NI//CD và I thuộc BD. 

Vậy thiết diện là hình thang MINJ (MJ // NI) 

CD 

b) Ta có: MJ = —. Vậy để hình thang MINJ là 

hình bình hành <=> NI = MJ — -ị- CD 
Suy ra: N là trung điểm của BC 


A 



26 


HÌNH HỌC 11 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 


















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của sc. 

a) Tìm giao điểm I của AM với (SBD). Chứng minh: IA = 2IM 

b) Tìm giao điểm F của SD với (ABM). Chứng minh F là trung điểm của SD 

c) Gọi N là một điểm tùy ý trên AB. Tìm giao điểm của MN với (SBD). 

IID ĨS.GUÍÌ 

a) Tìm giao điểm I của AM với (SBD): 

Gọi o - AC nBD. Trong mp (SAC), có 
1 = so n AM 

Ịle AM 

khi đó [le SO c (SBD) 

=> / = AM n (SBD) 

Chứng minh IA = 2IM: 

Trong tam giác SAC: AM ; so là trung tuyển và 

1 = so n AM 

=> I là trọng tâm của tam giác sAC => IA = 

2 IM. 

b) Tìm giao điểm F của SD với (ABM) 

Trong (SBD), gọi F = SD n BI, 

Ịfe sd 

khi đó: \f e BI cz(ABM) 

^ F = SDn(ABM) 

Chứng minh F là trung điểm của SD\ I là trọng 
tâm tam giác SAC => SI = 2 10 
Trong tam giác SBD có: so là trung tuyến và Sỉ = 

210 suy ra I là trọng tâm của tam giác SBD. 

BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của 
tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phang ( SBM) 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phang ( SBM) và (SAC) 

c) Tìm giao điểm / của đường thẳng BM và mp(SAC) 

d) Tìm giao điểm p của sc và mp (ABM), từ đó suy ra giao tuyển của hai mặt phang ( SCD ) và ( ABM) 
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD và G là trọng tâm của 
tam giác SCD. Tìm giao điểm của: 

a) MG và mọ(ABCD) b) BN và mp(SAƠ) 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác SCD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang ( SBM) và (SAC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng BM và rnpt.SA C) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang ( ABM) 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (ABII CD, AB > CD). Gọi 
I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) và (SBC), (SAO và (SBD) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mp (AIJ) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(A/7) 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm giữa s và A; /V là điểm 
nằm giữa s và B: giao điểm của hai đường thẳng AC và Bí) là o. 

a) Tìm giao điểm của mặt phang (CMN) với đường thẳng so 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phang (SAD) và (CMN) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (CMN). 

Bài 6. Cho hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phang 


Từ đó suy ra: F là trung điểm của SI) 
c) Tìm giao điểm của MN với ( SBD ): 
Gọi K = MNn BI ,(Trong (ABM)), khi đó 
ÍKeMN 

ị _ =>K = MNc\(SBD) 

(íe BI c (SBD) 



HÌNH HỌC 11 


27 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: ( AEC) và ( BFD)\ ( BCE) và ( ADF) 

b) Lấy M là một điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao tuyến của đường thẳng AM với mp (BCE) 

Bài 7. Cho hình chóp S.ẠBCD đáy ABCD là hình bình hành. Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho 2 SM = 
MA, trên đoạn SB lấy điểm N sao cho 2 SN = NB. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAC) và ( SBD ); ( SAD ) và (SBC) 

b) Chứng minh rẳng: MN// CD 

c) Điểm p nằm trên cạnh sc không trùng với s, c. Tìm giao tuyến hai mp (MNP) và (SCD) 

Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 

a) Hãy xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAB) và (SCDỴ, (SBC) và (SAD) 

b) M là điểm thuộc cạnh sc, tìm thiết diện của hình chóp với mp (ABM). Thiết diện là hình gì? 

Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang và AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phang (AMN) 

c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (AMN). 

Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm hai đường chéo. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAC) và (SBD). 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNP). 

Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB 
và CD. 

a) Chứng minh rằng MN song song với các mặt phang (SBC) và (SAD). 

b) Gọi P là trung điểm của SA. Chứng minh rằng SB và sc đều song song với mp (MNP) 

Bài 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD và AD = 2 BC. Gọi o là giao 
điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD. 
a) Chứng minh rằng ỌGII (SBC) 

c) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CMII (SAB) 

, 3 i 

d) Giả sử I năm trên đoạn sc sao cho sc = — Sỉ . Chứng minh răng SA II (BID). 

Bài 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AD IIBC, AD > BQ. Gọi M, N, E lần lượt là trung 
điểm của AB, CD, SA. 

a) Chứng minh rằng: (MEN) II (SBC) 

b) Trong tam giác SAD vẽ EFIIAD ( F e SD i. Chứng minh rằng F là giao điểm của mặt phẳng (MNE) 

với SD. Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNE) là hình gì? 

Bài 14. Cho tứ diện ABCD. Gọi G\, Ơ 2 , Ơ 3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. 
Chứng minh mặt phang (Ơ 1 Ơ 2 Ơ 3 ) song song với mặt phang (BCD). 

Bài 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, o là giao điểm của AC và BD, M là 
trung điểm của SA. Tìm thiết diện của mặt phang (a) với hình chóp S.ABCD nếu (a) qua M và đồng 
thời song song với sc vầAD. 

Bài 16. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm M. Cho ( a) là mặt phang qua M, song song với hai đường 
thẳng AC và BD. 

a) Tìm giao tuyến của (a) với các mặt của tứ diện 

b) Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

Bài 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (a) đi qua o, song song với AB và sc. 
Thiết diện đó là hình gì? 

Bài 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 
mặt phang đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA. 

Bài 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm của AC và BD. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 


HÌNH HỌC 11 


28 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

a) Tìm giao tuyến của mp(SAC) và mpiMNP). Từ đó suy ra giao điểm của đường thẳng so với 
mp( MNP). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng ịa ị j qua M đồng thời song song với AB và 

sc. 

Bài 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm của AC và BD. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng ị p ị j qua M đồng thời song song với AB và sc. 
Thiết diện là hình gì? 

Bài 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
SA, CD. 

a) Chứng minh rằng ( OMN) // ( SBC) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang ( OMN) 

Bài 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB, 
CD. 

a) Chứng minh rằng: IJ l/(SAD) 

b) Gọi (a) là mặt phẳng qua 10 và song song với sc. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt 
bởi mp(a). 

Bài 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi p, Q lần lượt là trung điểm 
sc, AB. 

a) Chứng minh rằng ( OPQ) II (SAD ) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang ( OPQ ) 

Bài 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
SD , BC. 

a) Chứng minh rằng: MNIKSAB) 

Gọi (cr) là mặt phẳng qua MO và song song với SA. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt 
bởi mp^a). 

Bài 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB là đáy lớn). Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SB và sc. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phang ( SBD ). 

b) Gọi (a) là mặt phang qua MN và song song với CD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bới mặt 
phẳng (or). 

Bài 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Lấy một điểm M trên cạnh SA nhưng 
không trùng với s và A. 

a) Tìm giao điểm của đưòng thẳng CM với mặt phang ( SBD ). 

b) Gọi (a) là mặt phang qua M và đồng thời song song với AB, sc. Xác định thiết diện của hình chóp cắt 
bởi mặt phẳng (ữf). 

Bài 27. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 
sc và OB. Tìm giao điểm của SD với mặt phang ( AMN). 

Bài 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo 
AC và Bí); M là trung điểm của SD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng ịaj qua M, 
song song với so và BC. 

Bài 29. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SA và SD. Tìm giao điểm của sc với mặt phang ( BMN ). 

Bài 30. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt 
bởi mặt phẳng ịa'j qua trung điểm M của CD, song song với AC và SD. 


HÌNH HỌC 11 


29 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

Bài 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo AC và 
BD, M là trung điểm của cạnh SA. 

a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (P) qua M, song song với so và BC. 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (Q) qua o, song song với BM và SD 

Bài 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD // BC). Gọi M, N, G lần lượt là trung 
điểm của AB, CD và trọng tâm tam giác SAD. 

a) Xác định giao tuyến của mặt phang (SAB) và mặt phang (SCD) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang (MNG) 

c) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Giả sử đường thẳng so cắt mặt phang (MNG) tại E. Hãy xác định 
điểm E. 

Bài 33 . Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của AB và BC. Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phang đi qua M, N và song 
song với SB. 

Bài 34. CHo hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phang đi qua trung điểm 
M, N của các cạnh AB, AD và tâm o của hình hình hành CDD'C'. 

Bài 35 . Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' và các trung điểm E, F của các cạnh AB, DD'. Hãy xác 
định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC') và (EFK) với K là 
trung điểm của cạnh B'C'. 

Bài 36 . Cho tứ diện đều ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b. Gọi M, N lần lượt là Uung điểm của 
AB và BC. Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phang (P) đi qua M, N và song song với SB. 
Bài 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AD//BC, AD > BC). Gọi M, N, E lần lượt là trung 
điểm của AB, CD, SA. 

a) Chứng minh rằng: (MEN) // (SBC) 

b) Trong tam giác SAD vẽ EF // AD (F e SD i. Chứng minh rằng F là giao điểm của mặt phẳng (MNE) 
với SD. Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNE) là hình gì? 


HÌNH HỌC 11 


30 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 












Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG II 

ĐƯỜNG THẲNG YÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 

PHẦN TRÁC NGHIỆM 

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm 
các đoạn thẳng SA, BC, CD. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD (như hình 
vẽ). Xác định giao điểm I của đường thẳng so với mặt phẳng (MNP). 

A. I = SOnNP. 

B. / = SOnMH. 
c. I = SO n MP. 

D. I = SO n MN. 


Câu 2: Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC; G là trọng tâm của tam 
giác BCD . Xác định giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng [ABC). 

A. Giao điểm của MG và đường thẳng BC. 

B. Điểm N. 
c. Điểm c. 

D. Giao điểm cúa đường thẳng MG và đường thẳng AN. 

Câu 3: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Neu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phang phân biệt (a) và (/3) thì 
(a) và (/3) song song với nhau. 

B. Qua một điểm nằm ngoài mặt phang cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song 
với mặt phang cho trước. 

c. Neu hai mặt phang (a) và ( Ị3 ) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (a) đều song 
song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phang (/?). 

D. Neu hai mặt phang ( a ) và (/?) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong ( a ) đều song 
song với (/?). 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB . Mặt 
phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì? 

A. Hình chữ nhật. B. Hình bình hành. c. Hình tam giác. D. Hình thang. 

Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau. 

Câu 6: Cho tam giác ABC, lấy điểm I trên cạnh AC kéo dài. Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. BI cz (ABC). B. /e (ABC). c (ABC) = (BIC). D. Ae (ABC). 

Câu 7: Cho hai đường thẳng phân biệt avầb trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và h 
cùng chứa trong một mặt phang. 

A.2. B. 1. C.4. D. 3. 

Câu 8: Cho tứ diện SABC có E,F lần lượt là trung điểm của SB, AB . Lấy G là một điểm trên đoạn thẳng 
AC sao cho G không trùng với trung điểm AC . Gọi I là giao điểm của GF và mặt phang (SBC). Thiết 
diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phang (EFG) là hình nào dưới đây ? 




HÌNH HỌC 11 


31 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


s 



A. Hình bình hành. 

B. Hình thang, 
c. Tam giác. 

D. Hình thoi. 


Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Neu hai mặt phang phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu 
có) cũng song song với đường thẳng đó. 

B. Neu mặt phang (a)chứa hai đường thẳng cắt nhau a,b và a,b cùng song song với mặt phang 
(Ị3) thì (a) song song với (Ị3). 

c. Qua một điểm nằm ngoài mặt phang cho trước có nhiều hơn một mặt phang song song với mặt 
phẳng đã cho. 

D. Neu đường thẳng d không nằm trong mặt phang (a) và d song song với đường d' nằm trong (a) 
thì d song song với (a). 


Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và 
CB . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SA B ) và ( SCO ) là đường thẳng song song đường thẳng nào dưới 


đây ? 

A. Đường thẳng AD. B. Đường thẳng IJ. c. Đường thẳng Bỉ. D. Đường thẳng BJ. 

Câu 11: Cho hai hình bình hành ABCDvầ ABEF nằm trong hai mặt phang phân biệt. Khẳng định nào 
dưới đây đúng ? 

A. ( ABD ) II ( EFC ). B. EC II (ẩ5F). c. AD II ( BEF ). D. ( AFD ) II (beo). 

Câu 12: Trong các hình sau đây, hình nào biểu diễn cho hình lập phương ? 



Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể cắt nhau, trùng nhau, song song với 
nhau. 

B. Hình chiểu song song của hai đường thẳng chéo nhau thì cắt nhau. 

c. Hình chiếu song song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau. 

D. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau. 

Câu 14: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Neu hai mặt phang song song thì mồi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song với mọi 
đường thẳng nằm trong mặt kia. 

B. Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại. 

c. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song với mặt 
phang kia. 

D. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. 


Câu 15: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A 1 B'c '. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và 
A B C 1 . Thiết diện tạo bởi mặt phang (AIJ) với lăng trụ đã cho là hình nào dưới đây ? (tham khảo hình 


vẽ) 


HÌNH HỌC 11 


32 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





















Toán 11 


A. Hình bình hành. 


GV. Lư Sĩ Pháp 



B. Hình thang, 
c. Tam giác cân. 

D. Tam giác vuông. 


Câu 16: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC , E là điểm trên cạnh CD với 
ED = 3 EC. Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng ( MNE ) và tứ diện ABCD . (tham khảo hình vẽ) 

A A. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF II BC. 



B. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF II BC. 
c. Tam giác MNE. 

D. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên BD. 


Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác ABCD . Thiết diện của mặt phẳng ( a ) tùy ý với hình 
chóp không thể là hình nào dưới đây ? 

A. Hình tứ giác. B. Hình ngũ giác. c. Hình tam giác. D. Hình lục giác. 

Câu 18: Neu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phang và đôi một cắt nhau thì ba đường 
thẳng đó như thế nào ? 

A. Cùng song song với một mặt phang. B. Trùng nhau, 

c. Tạo thành một tam giác. D. Đồng quy. 

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành. Gọi A 1 ,B' ,c' ,D' lần lượt là trung điểm 
của các cạnh SA, SB, sc vầSD . Tìm mệnh đề Đúng trong các mệnh đề sau ? 

A. A'c' II BD. B. A'c' II [SBDy 

c. a!b' II(sad). d. [ảc'd i )\\(abc). 

Câu 20: Cho tứ diện SABC có E,F lần lượt là trung điểm của SB, AB . Lấy G là một điểm trên đoạn 
thẳng AC sao cho ơ không trùng với trung điểm AC . Gọi I là giao điểm của GF và mặt phang (SBC). 
Điểm I thuộc đường thẳng nào dưới đây ?(tham khảo hình vẽ) 


s 



A. BC. 

B. AB. 
c. SA. 
D. AC. 


Câu 21: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Xét vị trí tương đối của 
đường thẳng MNvầ mp (BCD). Khẳng định nào dưới đây đúng ? 

A. MN nằm trong ( BCD ). B. MN không song song (BCD). 

c. MNII (BCD). D. MN cắt (BCD). 


HÌNH HỌC 11 


33 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 









Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 22: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

B. Neu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phang song song thì cắt mặt phang còn lại 
c. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

D. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song với mặt 
phang kia 

Câu 23: Cho hai đường thẳng avầb song song với mặt phang (a). Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A . avầb trùng nhau B. a và b có thể cắt nhau 

c. a và b chéo nhau D. a và b song song với nhau 

Câu 24: Cho hai đường thẳng avầb chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với bl 
A. Không có mặt phang nào B. Ba mặt phang 

c. Một mặt phang D. Hai mặt phang 

Câu 25: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Nếu a//b và a c (a ),b c (Ị3) thì (a)//(Ị3) B. Nếu (a)/ /(Ị3) và ac (a ),b c: (P) thì a /lb 

c. Nếu (a)//(p) và b //(p) thì allb D. Nếu (ot)//(p) vàflc(oc) thì a //(p) 

Câu 26: Chọn phương án Đúng. Neu đường thẳng asong song với mặt phẳng (a)thì 

A. có mọi đường thẳng ồ không chứa trong (a) song song với a 

B. có duy nhất mặt phẳng (P) chứa a và song song với (a) 
c. đường thẳng a chứa trong mặt phang (a) 

D. có duy nhất mặt phẳng (P) chứa b và b song song với (a) 

Câu 27: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a . Gọi G t và G 2 lần lượt là trọng tâm các tam giác 
BCD và ACD thì đoạn GG bằng bao nhiêu? 

.2 a „ a a 3 

A. — D. — — u, -:- 

3 4 3 2 

Câu 28: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng ? 

A. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

B. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau 

c. Neu hai mặt phang phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì song song với nhau 
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 
Câu 29: Có bao nhiêu cách xác định một mặt phang ? 

A. 1 B. 3 c. 2 D. 4 

Câu 30: Tìm mệnh đề Sai trong các mệnh đề sau đây: 

A. Neu hai mặt phang phân biệt cùng song song với mặt phang thứ ba thì chúng song song với nhau 

B. Neu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phang song song với nhau thì sẽ cắt mặt phang còn lại 
c. Neu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

D. Neu hai mặt phang có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa. 

Câu 31: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a . Lấy điểm M trên AB với AM = ^ . Diện tích của 

thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phang qua M và song song với mp (BCD) là : 

a 2 \l 3 ữ 2 yl 3 a 2 sịĩ a 2 \l 3 

A. ——i— B. ——-— c. ——:— D. ——-— 

12 24 18 36 

Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD . Gọi AC n BD = l\AB nCD = J\AD nBC = K . Đẳng thức nào Sai 

trong các đẳng thức sau đây? 

A. ( SAC ) n ( SBD ) = SI B. (SAC) n ( SAD ) = AB 

c. (, SAB ) n ( SCD) = SJ D. (SAD) n (SBC) = SK 

Câu 33: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P,Q,R,S lần lượt là trung điểm các cạnh 
AC, BD, AB, CD, AD, BC . Bốn điểm nào sau đây không đồng phẳng ? 

A. M, p, R, s B. M, R, s, N c. p Q, R, s D. M, N, p, Q 


HÌNH HỌC 11 


34 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 










Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 34: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ? 

A. Một mặt phang cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại 

B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phang 
c. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau 

D. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau 
Câu 35: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang. Có bao nhiêu vị trí tương đối 
giữa hai đường thẳng đó ? 

A. 3. B. 2. c. 1. D. 4 

Câu 36: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể trùng nhau. 

B. Một đường thẳng luôn cắt hình chiếu song song của nó. 

c. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau. 

D. Một đường thẳng có thể song song hoặc trùng với hình chiếu song song của nó. 

Câu 37: Trong không gian,cho hai mặt phẳng ( a ) và (/?). Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa (a) và ( Ịi) ? 

A. 3. B.4. c. 2. D. 1. 

Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của cạnh SB và sc . Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (AMN) là hình nào 
dưới đây? (tham khảo hình vẽ) 


s 



A. Hình chữ nhật. 

B. Hình thanh. 

c. Hình bình hành. 
D. Tam giác. 


Câu 39: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai? 

A. Hình hộp có các mặt đối diện bằng nhau. 

B. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau, 
c. Hình hộp là một hình lăng trụ. 

D. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành. 


Câu 40: Ký hiệu nào dưới đây sai ? 

A. A ựịP). B. Ae (P). c .de (P). 


D. Ae d. 


Câu 41: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất ? 

A. Bốn điểm. B. Ba điểm, 

c. Một điểm và một đường thẳng. D. Hai đường thẳng cắt nhau. 

Câu 42: Giữa đường thẳng và mặt phẳng có bao nhiêu vị trí tương đối ? 

A. 2. B.4. c. 3. D. 1. 


Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) 
và ( SBC) là đường thẳng song song với đường nào sau đây? 

A.sc. B. AC. c. AD. D . BD. 


Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
trung điểm của cạnh SB và sc . Tìm giao tuyến của 


s 



hình thang và BA là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự’ là 
hai mặt phẳng ( SAD) và (SBC). 

A. SE với E - AD n BC. 

B. Đường thẳng A,(se A,A / /ADY 
c. SO với o = AC n BD. 

D. Đường thẳng d,[sed,d! /BC ). 


HÌNH HỌC 11 


35 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 









Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 45: Cho tứ diện ABCD có cạnh bằng a . Gọi G,G' lần lượt là trọng tâm của ABC và ABD. Tính 
diện tích s của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng ( BGG 1 j. 

A.i-^1. B. s = c. s.íầ. D. s- —. 

6 16 8 3 

Câu 46: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận avầb chéo nhau ? 

A. a và b là hai cạnh của một tứ diện. B. a và b không nằm trên bất kì mặt phang nào. 

c. a và b không có điểm chung. D. a và b nằm trên hai mặt phang phân biệt. 

Câu 47: Trong các hình sau đây, hình nào biểu diễn của một tứ diện ? 



A. Hình a), b) và d). B. Hình a) và c). c. Hình b) và d). D. Tất cả. 

Câu 48: Cho mặt phẳng ( a ) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Neu ( a ) song song với a thì ( a ) song song với b hoặc chứa b. 

B. Nấu ( a ) cắt a thì ( a ) có thể song song với b. 

c. Nấu ( a ) không chứa a thì ( a ) có thể song song với b. 

D. Nấu ( a ) song song với a thì ( a ) cũng song song với b. 

Câu 49: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phang phân biệt thì chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. 

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

Câu 50: Cho tứ diện ABCD và ba điểm I, J, K lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, AD mà không 
trùng với các đỉnh. Thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi m\){EFG) là hình nào dưới đây ? 

A. Một tam giác. B. Một tứ giác. c. Một đoạn thẳng. D. Một ngũ giác. 

Câu 51: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phang (a) 

A. a II b thì b II (a). B. an(a) = 0. c. flll(p)thì (p)ll(a). D. a II b thì b d (a). 

Câu 52: Hãy chọn phương án Đúng điền vào chồ trống 

“Neu ba mặt phang phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì.” 

A. ba giao tuyến ấy đôi một song song với nhau. 

B. ba giao tuyến ấy hoặc trùng nhau hoặc đôi một song song với nhau, 
c. ba giao tuyến ấy đồng quy và đôi một song song với nhau. 

D. ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau. 

Câu 53: Cho tứ diện đều SABC có cạnh bằng a . Gọi I là trung điểm của AB, M là điểm di động trên 
đoạn AI. Qua M vẽ mặt phang (a) song song với (SCI). Thiết diện tạo bởi (a) và tứ diện là hình nào 
dưới đây ? 

A. Hình thoi. B. Tam giác đều. c. Tam giác cân tại M. D. Hình bình hành. 

Câu 54: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC . Tìm giao điểm s 

của AD và mặt phang Ị PQR J, biết PR song song với AC. 


HÌNH HỌC 11 


36 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A 



A. ADn(PQR) - s với QS\\PR\\AC. 

B. ADn(PQR) = s với S = ADnPQ. 
c. ADn(PQR) = S với s - AD n PR. 
D. ADn(PQR) = S với PS\\BD\\RQ. 


Câu 55: Cho tam giác ABC. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh tam giác 
ABC ? 

A. 1 . B. 3. c. 2. D.4. 


Câu 56: Cho tứ diện ABCD . Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC vầBD . Giao tuyến của 
haimặtphẳng (ẩSD) và ( IJK ) là 


A 



A. IJ. 

B. KI. 

c. Đường thẳng qua K và song song với AB. 


D. KD. 


Câu 57: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC . Tìm giao điểm s 
của AD và mặt phẳng ( PQR ), biết PR cắt AC tại I. 


A 



A. ADn(PQR) = S với S = IQnAD. 

B. ADn(PQR) = S với S = ACnIQ. 

c. ADn(PQR) = s với S = ADnPQ. 
D. ADn(PQR) = S với S = RQnAD. 


Câu 58: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Neu cắt tứ diện bởi 
mặt phang ( GCD ) thì diện tích s của thiết diện bằng bao nhiêu ? 



A.s = 




B. s = 




c. s = 




D. s = - 




Câu 59: Cho tứ diện đều SABC có cạnh bằng a . Gọi / là trung điểm của AB, M là điểm di động trên 
đoạn AI và AM = X . Qua M vẽ mặt phang (a) song song với (SCI). Thiết diện tạo bởi (a) và tứ diện là 
tam giác cân tại M. Tìm chu vi p của thiết diện. 

A. p = 2xịl + \fĩỴ B. P = xịl + S). c. P = 3x(l + S). Đ. P = 2xịl + 2S). 


HÌNH HỌC 11 


37 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 

















Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 60: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác ABCD có các cạnh đối diện không song song. Giả 
sử AC n BD = /; AD n BC = o. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và ( SBD ). 

A. ( SAC)n(SBD) = SB. B. (SAC)n(SBD) = SI. c. (SAC)n(SBD) = so. D. ( SAC)n{SBD) = SC. 

Câu 61: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phang, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt 
phang phân biệt từ các điểm đó ? 

A. 6. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 62: Cho tứ diện ABCD . Điểm M thuộc đoạn AC . Mặt phang ( a ) qua M song song với AB và AD . 
Thiết diện của ( a ) với tứ diện ABCD là hình nào dưới đây ? 

A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông. c. Hình tam giác. D. Hình bình hành. 

Câu 63: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phang khác nhau thì chéo 

Câu 64: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Nếu ( a ) II ( (3 ) và a <z ( a ) thì a II (/?). 

B. Nếu a II (a) và b II (j3) thì a II b. 

c. Nếu (a) II (j3) và a c (a), b(z(j3) thì a II b. 

D. Nếu a \\b và a c ( a ), b c (/?) thì 


Câu 65: Cho tứ diện ABCD,G là trọng tâm của tam giác ABD. Trên BC lấy điểm M sao cho 
MB - 2 MC. Khẳng định nào dưới đây đúng ? 

A. MG II (ACB). B. MG II (ABD ). c. MG II (B CD ). D. MG II ( ACD ). 


Câu 66: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối 
giữa hai đường thẳng đó? 

A. 4. B. 3. c. 1. D. 2. 

Câu 67: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , 
ACC ', A'B'C'. Mặt phang nào sau đây song song với mặt phang ( UK) ?(tham khảo hình vẽ) 


A’ C’ 



A. (ABC), 
c. ự Bơ). 


B. (BƯC). 
D. ( AA'C). 


Câu 68: Cho lăng trụ đứng ABC.A BƠ' có G , G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và 
A'BƠ'. Thiết diện tạo bởi mặt phang ( AGỪ) với hình lăng trự đã cho là hình nào dưới đây ? (tham 


khảo hình vẽ) 


A’ C' 



A. Hình chữ nhật. 


B. Tam giác cân. 


c. Tam giác vuông. 


D. Hình vuông. 


HÌNH HỌC 11 


38 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 









Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 69: Cho tứ diện ABCD. Gọi 1, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Xác định giao 
tuyển của hai mặt phang ( ABD ) và ( IKJ ). (tham khảo hình vẽ) 

A. Đường thẳng KJ. 



D 


B. Đường thẳng KI. 
c. Đường thẳng IJ. 

D. Đường thẳng A qua K và song song với AB. 


Câu 70: Cho tứ diện ABCD. Điểm M thuộc đoạn BC. Mặt phẳng ( a ) qua M song song với AB và 
CD. Thiết diện của (a) với tứ diện ABCD là hình nào dưới đây? (tham khảo hình vẽ). 

A. Hình thang. B. Hình bình hành. 

c. Hình ngũ giác. D. Hình tam giác. 



D 


Câu 71: Trong các giả thiết dưới đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phẳng 

(«) ? 

A. a\\b và bcz(a). B. a\\{/3 ) và (yổ)ll(ữr). 

c. a\\b và b\\{a). D. ữn(or) = 0. 


Câu 72: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thỏa mãn MA = 3MB. Mặt 
phang (p) qua M và song song với sc, BD . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( p ) cắt hình chóp theo thiết diện là một ngũ giác. 

B. ( p) cắt hình chóp theo thiết diện là một tam giác, 
c. (p) cắt hình chóp theo thiết diện là một tứ giác. 

D. ( p) không cắt hình chóp. 

Câu 73: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm 0,1 là trung điểm cạnh sc. 
Khẳng định nào dưới đây sai? (tham khảo hình vẽ) 

A. Mặt phẳng ( IBD ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một 
tứ giác. 

B. Đường thẳng 10 song song với mặt phang ( SAD). 
c. Đường thẳng 10 song song với mặt phang ( SAB ). 

D. Giao tuyến của hai mặt phang ( IBD ) và ( SAC ) là 10. 


s 



Câu 74: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a 
và ồ? 

A. 3. B. 4. c. 2. D. 1. 

Câu 75: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b . Lấy A, B thuộc a và c, D thuộc b . Khẳng định nào 
dưới đây đúng khi nói về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AD và BC ? 


HÌNH HỌC 11 


39 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 










Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. Chéo nhau. B. cắt nhau. 

c. Song song với nhau. D. Có thể song song hoặc cắt nhau. 

Câu 76: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng ( a ). Giả sử a\\b, b\\(a) . Mệnh đề nào dưới 
đây đúng ? 

A. a\\(a) hoặc acz(a). B. acz(a). 

c. a cắt ( a ). D. a\\(a). 

Câu 77: Trong không gian, khẳng định nào dưới đây sai ? 

A. Neu ba mặt phang phân biệt cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc 
đôi một song song. 

B. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phang chứa đương thẳng này và song song 
với đường thẳng, kia. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Hai mặt phang phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

Câu 78: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o . Gọi M ,N ,K lần lượt là trung 
điểm của CD, CB, SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang ( MNK ) là một đa giác ( H ). Khẳng 
định nào dưới đây đúng ? 

A. (H) là một tam giác. B. (H) là một ngũ giác, 

c. ( H ) là một hình bình hành. D. ( H ) là một hình thang. 


Câu 79: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về 
giao tuyến của ( SAB ) và (SCD)l 

A. Đường thẳng qua s và song song với AD . B. Đường so với o là tâm hình bình hành, 
c. Đường thẳng qua s và song song với CD . D. Đường thẳng qua s và cắt /\B . 

Câu 80: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (a) . Giả sử a\\ (a) và b\\(a) . Mệnh đề nào 
sau đây đúng? 

A . a vầ b không có điểm chung. 

B. a và b chéo nhau. 

c. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau. 

D. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

Câu 81: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song với mọi 
đường thẳng nằm trên mặt phang kia. 

B. Neu hai mặt phang cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. 

c. Neu hai mặt phang ( p) và ( Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau. 

D. Neu hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau. 

Câu 82: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phang duy nhất? 

A. Ba điểm phân biệt. B. Bốn điểm phân biệt. 

c. Hai đường thẳng cắt nhau. D. Một điểm và một đường thẳng. 

Câu 83: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C'. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC 

và A B C'. Xác định hình dạng thiết diện tạo bởi mặt phang (AIJ) với hình lăng trụ (tham khảo hình 


bên) 

A ' C' 



A. Hình bình hành 

B. Hình tam giác vuông, 
c. Hình thang. 

D. Hình tam giác cân 


HÌNH HỌC 11 


40 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 84: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b ? 

A. 3. B. 1. c. 2. D. 0. 

Câu 85: Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng ? 

A. GE cắt CD. B. GE//CD. 

c. GE và CD chéo nhau. D. GE cắt AD. 

Câu 86: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Neu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phang phân biệt (a) và (/?) 
thì ( a ) và (j3) song song với nhau. 

B. Qua một điểm nằm ngoài mặt phang cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song 
với mặt phang cho trước đó. 

c. Neu hai mặt phang (a) và(/?) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (a) đều song 
song với ( j3 ). 

D. Neu hai mặt phang (a) và (j3) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (a) đều song 
song với mọi đường thẳng nằm trong (/ 3 ). 

Câu 87: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? 

A. a và b không có điểm chung. 

B. a và b không cùng nằm trên bất kì mặt phang nào. 
c. a và b nằm trên 2 mặt phang phân biệt. 

D. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện. 

Câu 88: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt 
phang ( ADM ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình nào dưới đây ? (tham khảo hình vẽ) 

A. Hình thang. B. Hình tam giác, 
c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 


A I) 



Câu 89: Cho hình tứ diện ABCD có M , N lần lượt là trung điểm của AB , BD . Các điểm G, H lần 
lượt trên cạnh AC , CD sao cho NH cắt MG tại I. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A . B, G, H thẳng hàng. B. A , c, I thẳng hàng, 

c. N , G , H thẳng hàng. D. B , c, I thẳng hàng. 

Câu 90: Trong không gian, khẳng định nào dưới đây sai ? 

A. Hai mặt phang phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thi song song với nhau. 

B. Neu ba mặt phang cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì bao giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc 
đôi một song song với nhau. 

c. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phang chứa đường thẳng này và song song 
với đường thẳng kia. 

Câu 91: Cho lăng trụ đứng ABC.A B C'. Gọi M ,N lần lượt là trung điểm của A'B' và cư. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng ? 

A. CB'\\A'N. B. CB'\\(BƠM). c. CB'\\(AƠM). D. CB'\\AM. 

Câu 92: Cắt hình chóp tứ giác bởi mặt phang vuông góc với đường cao của hình chóp thiết diện là hình 

gì? 

A. Một hình bình hành. B. Một hình tam giác. c. Một ngũ giác. D. Một hình tứ giác. 

Câu 93: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phang, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt 
phang phân biệt từ các điểm đó? 


HÌNH HỌC 11 


41 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. 3. B. 6. c. 4. D. 5. 

Câu 94: Cho tam giác ABC, lấy điểm I trên cạnh AC kéo dài. Mệnh đề nào dưới đây là sai? 

Ả. BI ĩt {ABC). B. le {ABC). c . Ae{BIC). D . C/c(AfíC). 

Câu 95: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Hai mặt đáy của hình lăng trụ nằm trên hai mặt phang song song. 

B. Hai đáy cúa lăng trụ là hai đa giác đều. 

c. Hình lăng trụ có các cạnh bên song song và bằng nhau. 

D. Các mặt bên của lăng trụ là các hình bình hành. 

Câu 96: Cho hình lập phương ABCD.A B C Ư. Có bao nhiêu cạnh của hình lập phương chéo nhau với 
đường chéo AC' của hình lập phương?(tham khảo hình vẽ) 



A. 4. 

c. 7. 


B. 6 . 
D. 9. 


Câu 97: Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy ABCD là hình nào dưới đây ? 

A. Hình chữ nhật. B. Hình thoi. c. Hình bình hành. D. Hình vuông. 

Câu 98: Cho đường thẳng a và mặt phang {p) trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và 

(P)? 

A. 2. B.3. c. 1. D.4. 

Câu 99: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và sc. Khẳng 
định nào dưới đây đúng? 

A. MN\\ (SCD). B. MAII(SAB). c. MN II (ABCD). D. MN\\{SBC). 

Câu 100: Cho hình lăng trụ ABC.AịBịCy Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. AẠ ||(fiCC,). B. {ABC)\\{A ị B l C l ). 

c. AB II () • D. AA^B là hình chữ nhật. 

Câu 101: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là điểm thuộc cạnh 
SA (không trùng với s , A). Gọi (p) là mặt phang qua OM và song song với AD. Thiết diện của hình 
chóp khi cắt bởi mp( / J ) là hình nào dưới đây ? (tham khảo hình vẽ) 


s 



A. Hình chữ nhật. B. Hình bình hành, 
c. Hình thang. D. Hình tam giác. 


Câu 102: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt thuộc cạnh AD, BC sao cho IA = 2ID và JB = 2JC. 
Gọi {p) là mặt phang qua IJ và song song với AB. Thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi ( p ) hình 
nào dưới đây ? (tham khảo hình vẽ) 


HÌNH HỌC 11 


42 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



A. Hình tam giác. B. Hình bình hành, 
c. Hình thang. D. Tam giác đều. 


Câu 103: Cho tứ diện ABCD. Điểm M thuộc đoạn BC. Mặt phẳng ( a ) qua M song song với AB và 
CD. Thiết diện của ịa) với tứ diện ABCD là hình nào dưới đây? (tham khảo hình vẽ). 

A. Hình tam giác. B. Hình chữ nhật, 
c. Hình ngũ giác. D. Hình bình hành. 


D 



Câu 104: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'Ơ. Gọi H là trung điểm của /47/. Đường thẳng B'c song song 
với mặt phang nào dưới đây? (tham khảo hình vẽ) 



A. (AHƠ). B. (AA'H). 

c. ( HAB ). D. (HA'C). 


Câu 105: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M và N là hai điểm trên SA, SB 

sao cho ^ = -ị. Vị trí tương đối giữa MN và ( ABCD ). Khẳng định nào dưới đây đúng ? 

SA SB 3 


A. MN song song mp ( ABCD ). 
c. MN nằm trên mp ( ABCD ). 


B. MN cắt mp ( ABCD ). 

D. MN và mp ( ABCD ) chéo nhau. 


HÌNH HỌC 11 


43 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 











Toán 11 


MỘT SỐ ĐÈ ÔN KIỂM TRA MỘT TIẾT 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÈ 1 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Hãy chọn phương án Đúng điền vào chồ trống 

“Neu ba mặt phang phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì.” 

A ba giao tuyến ấy đồng quy và đôi một song song với nhau. 

B, ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau, 
c ba giao tuyến ấy đôi một song song với nhau. 

D ba giao tuyến ấy hoặc trùng nhau hoặc đôi một song song với nhau. 

Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Gọi d là giao tuyến của 
hai mặt phang ( DMN ) và ( DBC ). Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A .d //(ACD). B. d / /(ABC). C. d//{ABD). D. d / /(ABCD). 

Câu 3: Cho hai đường thẳng avầb chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với bl 
A Ba mặt phang. B. Hai mặt phang, 

c Một mặt phang. D. Không có mặt phang nào. 

Câu 4: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện ? 



A Hình a) và c). B. Hình b) và d). c. Hình a). D. Hình a), b) và d). 

Câu 5: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC. Tìm giao điểm s 

của AD và mặt phang ( PQR ), biết PR cắt AC tại I (như hình vẽ). 


A 



A. ADr\[PQR)-S với s - IQn AD. 

B. ADn(PQR) = s với S = ACnIQ. 
c. ADn(PQR) = S với S = ADnPQ. 
D. ADn(PQR) = S với s = RQ n AD. 


Câu 6: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC , E là điểm trên cạnh CD với 
ED = 3EC (như hình vẽ). Tìm thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phang ( MNE ). 

A. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên BD. 

B. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà 
EF//BC. 


c. Tam giác MNE. 

D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF / /BC. 

Câu 7: Cho tam giác BCD và điểm A không thuộc mặt phang ( BCD ). Gọi K là trung điểm của đoạn AD 
và G là trọng tâm của tam giác ABC (như hình vẽ). Tìm giao điểm của đường thẳng GK với mặt phang 
(BCD). 


A 



HÌNH HỌC 11 


44 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A 



A. GK n ( BCD ) = L. B. GK n ( BCD ) = B. 

c. GK n ( BCD ) = ơ. D. GX n (5CD) = I. 


Câu 8: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa 
hai đường thẳng đó ? 

A. 2. B. 4. c. 3. D. 1. 

Câu 9: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC\ G là trọng tâm của tam 
giác BCD . Tìm giao điểm của đường thẳng MG và mặt phang (ABC). 

A, MG n (ABC) = c. B. MG n (ABC) = N. 

c MG n (ABC) = H với H = MG n BC. D. MG n (ABC) = K với K = MG n AN. 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Tìm giao tuyến của hai 
mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

A. (SAD) n (SBC) = A với Se A,A/ /AD. B. (SAD) n (SBC) = SE với E = ADn BC. 

c. (SAD) n (SBC) = d với s e d, d / / AB. D. (SAD) n (SBC) = so với E = ACn BD. 

II. Phần tự luận 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hànhABCƠ. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I 
là trung điểm của AB. Lấy M trên đoạn AD sao cho AD = 3 AM . 
a/. Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAD) và (SBC). 

b/. Đường thẳng qua M và song song với AB cắt c/ tại N. Chứng minh rằng NG / Ỉ(SCD). 

Bài 2. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm M. Cho (a) là mặt phang qua M, song song với hai đường 
thẳng AC và BD. 

a/. Tìm giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (a). 

b/ Xác định thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang (a ), thiết diện là hình gì? 


ĐÈ 2 


I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Trong không gian, có bao nhiêu cách xác định một mặt phang ? 

A. 1 . B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 2: Trong các hình sau đây, hình nào biểu diễn cho hình lập phương ? 



A Hình a). B. Hình a) và c). 

c Hình b). D. Hình c) và b). 

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Mệnh đề nào dưới đây 
đúng ? 

A. MN cắt (BCD). B. MN không song song (BCD). 


HÌNH HỌC 11 


45 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


c. MN / KBCD). D. MN nằm trong (BCD). 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của cạnh SB và sc. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang ( AMN ) là hình gì ? 


5 



A. Hình thang, 
c. Hình bình hành. 


B. Hình chữ nhật. 
D. Hình tam giác. 


Câu 5: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC. Tìm giao điểm s 
của AD và mặt phang ( PQR ), biết PR song song với AC . 

A. ADn(PQR) = s với QS//PR//AC. 

B. ADn(PQR) = S với S = ADnPQ. 
c. ADn(PQR) - s với S = ADnPR. 

D. ADn(PQR) = S với PS//BD//RQ. 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm 
các đoạn thẳng SA, BC, CD . Gọi o là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD (như hình 
vẽ). Xác định giao điểm I của đường thẳng sơ với mặt phang (MNP). 


A 




Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD và các cạnh đối diện không song song. Giả sử 
AC n BD = /; AD n BC = o. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và ( SBD ). 

A. (SAC) n ( SBD ) = SB. B. (SAC) n (SBD) = sc. 

c. (SAC) n (SBD) = so. D. (SAC) n (SBD) = SI. 

Câu 8: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào dưới đây đủ để kết luận avầb chéo nhau? 

A a và b không có điểm chung. B. a và b nằm trên hai mặt phang phân biệt, 

c a và b không nằm trên bất kì mặt phang nào. D. a và b là hai cạnh của một tứ diện. 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và 
CB. Giao tuyến của hai mặt phang (SAB) và ( SCD ) là đường thẳng song song với đường thẳng nào dưới 
đây ? 

A Đường thẳng IJ. B. Đường thẳng 5/. c. Đường thẳng AD. D. Đường thẳng BI. 

Câu 10: Trong các giả thiết dưới đây, giả thiết nào kết luận về đường thẳng a song song với mặt phang 

(«)? 

A an(a) = 0. B. a //bvàb / l(a). c. a//b và b c; (a). D. ỡ//(/?)và ((ỉ)ll(a). 


HÌNH HỌC 11 


46 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 










Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


II. Phần tự luận 

Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, AN và G là trung 
điểm của đoạn MN. 

a/ Tìm giao điểm của đường thẳng AG và mặt phẳng ( BCD ). 
b/ Chứng minh rằng MP song song với mặt phang ( BCD ). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB là đáy lớn). Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SB và sc. 

a/ Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phang ( SBD ). 

b/ Gọi ( a ) là mặt phang qua MN và song song với CD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt 
phẳng ( a). 


Đề 3 


I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A Qua ba điểm xác định một và chỉ một mặt phang. 

B, Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một và chỉ một mặt phang, 
c Qua ba điểm phân biệt xác định một và chỉ một mặt phang. 

D Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định hai mặt phang phân biệt. 

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi E, F lần lượt thuộc SA.SB sao 
cho SA = 4 SE,SB = 4 SF. Khi đó, vị trí tương đối giữa EF vầ(ABCD) là: 

A. EF c (ABCD). B. EF cắt (ABCD). C.EFchéoCD. D . EF//(ABCD). 

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành. GọiM,Alần lượt là trung điểm của SAvàSC. 
Khẳng định nào sau đây đúng? 

A mnii{abcd). b. mn//(sab). c. mn//(scd). d. mn//(sbc). 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Lấy M G SA, N (E SB sao cho 

SM _ SN _ 2 ■ 

— = — = — . Tìm mệnh đê đúng: 

SA SB 3 

A. MN//CD. B. MN//(SAD). c. MNII AD. D. MN//(SBC). 

Câu 5: Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,BC ; G là trọng tâm tam 
giác BCD . Giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là: 

A Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng BC. B Điểm c. 

c Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN. D. Điểm N. 

Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A Hình biểu diễn cúa hai đường cắt nhau có thể là hai đường song song. 

B, Dùng nét đứt biểu diễn cho đường bị che khuất. 

c Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. 

D Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng. 

Câu 7: Cho tứ diện ABCD . Gọi I,J,K lần lượt là trung điểm của AC,BC,BD. Giao tuyến của hai mặt 
phẳng ( ABD ) và ( KJl ) là 

A. KD. B. Đường thẳng qua K và song song với AB 

c Không có. D. Kĩ. 

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm o , gọi M là trung điểm cúa SA , gọi E là trung 
điểm của CD và I là giao điểm của AD và BE. Khi đó giao tuyển của mp(SAD) và mp (MEB) là : 

A Đường thẳng qua s và // AD JÍBC. B. Đường thẳng SI. 

c Đường thẳng MI. D. Đường thẳng qua M và // AB , // BC. 

Câu 9: Tìm mệnh đề sai: 

A Hai đường thẳng cùng chứa trong 1 mặt phang và không có điểm chung thì song song với nhau. 

B, Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. 


HÌNH HỌC 11 


47 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 





Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

c Hai đường thẳng cùng chứa trong 1 mặt phang nếu không song song thì cắt nhau hoặc trùng nhau. 

D Hai đường thẳng chéo nhau cùng chứa trong 1 mặt phang. 

Câu 10: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với 
ED = 3EC. Thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNEj là hình gì? 

A. Hình thang. B. Hình bình hành. c. Hình ngũ giác. D. Hình tam giác. 

II. Phần tự luận 

Bài 1: Cho tứ diện ABCD có / và J lần lượt là trung điểm AC và BC. K thuộc BD sao cho KD < KB. 
a/ Chứng minh: //// (DAB). 

b/ Tìm giao điểm giữa đường thẳng AD và mặt phang ịlJK). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang cân có AD không song song với BC . Gọi M là 
trung điểm của AD và (o ) là mặt phang qua M , song song với SA và BD. 

a/ Tìm giao tuyển giữa 2 mặt phẳng (SAB) và(sơc). 

b/ Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phang (a). 


ĐÈ 4 


I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phang duy nhất? 

A Ba điểm phân biệt không thẳng hàng. B. Bốn điểm, 

c Hai đường thẳng chéo nhau. D. Một điểm và một đường thẳng. 

Câu 2: Cho đường thẳng a nằm trong rnp (a) và đường thẳng b Ợl mp (o:J .Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A Nếu b cắt (a) thì b cắt a. B. Nếu blla thì bllỉyà). 

c Nếu b cắt (a) thì b chéo a. D. Nếu bll (a) thì blla. 

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AC,AD; G là trọng tâm ABCD .Khi 
đó giao tuyến của (BMN) và(ơCD) là: 

A Đường thẳng d qua G và dll CD. B. Đường thẳng d qua B vầd/l CD. 

c Đường thẳng BK với K = MN n CD. D. Đường thẳng BG. 

Câu 4: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b ? 

A. 2. B. Không có mặt phang nào. 

c. 1. D. Vô số. 

Câu 5: Cho hình chóp SABCDãấ y là hình thoi tâm o. Gọi p là trung diêm sc. Mệnh đề nào đúng: 

A. POIl(SAC). B. POII(SBD). c. PO//(SAB). D. POI/(SCD). 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCDâấy là hình bình hành. Lấy M <E Sfí : = —. G là trọng tâm A ABC . 

BS 3 

Tìm mệnh đề đúng: 

A MGII(SAC). B. MGII(SAD). c. MGI/SC. D. MG/ISA. 

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD. Đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn sc .Mặt phẳng 
(ấBM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình gì? 

A Hình bình hành. B. Tam giác c. Hình chữ nhật. D. Hình thang. 

Câu 8: Cho tứ diện ABCD Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AD,BC. Giao tuyến của hai mặt 
phang (IBC) và ựAD) là đường thẳng nào sau đây? 


HÌNH HỌC 11 


48 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 








Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. IJ. B. AB. c. IB. D. JD. 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCDcó đáy là hình bình hành. Gọi M, ,/V,/nần lượt là trung điểm 
của BC,DC,SB. Giao điểm của MN và(SAK) là giao điểm của MN với đường thẳng nào sau đây? 

A AD. B. SK. c. AK. D. AB. 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác đinh giao tuyến của mặt phang 
(SAD) và (SBC). 

A Điểm SO, o = AC n BD. 

B, Đường thẳng bất kỳ song song với BC. 

c Đường thẳng đi qua s và song song với AD , BC. 

D Đường thẳng bất kỳ song song với AD. 

II. Phần tự luận 

Bài 1: Cho tứ diện ABCD có I và J lần lượt là trung điểm ACvầ CD. K thuộc BD sao choXD > KB. 
a/ Chứng minh: //// (DAB). 

b/ Tìm giao điểm giữa đường thẳng AB và mặt phang (lJK). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, p theo thứ tự là trung 
điểm của các đoạn thẳng SA, BC, CD. 
a/ Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng(SAB) và (SCDỊ. 
b/ Tìm thiết diện hình chóp cắt bởi ( MNP). 


HÌNH HỌC 11 


49 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG YÀ MẶT PHẢNG TRONG KHÔNG GIAN 

QUAN HỆ SÕNG SONG 




21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

A 





















B 





















c 





















D 























41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

A 





















B 





















c 





















D 























61 

62 

A 



B 



c 



D 





63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

A 





















B 





















c 





















D 























83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

A 





















B 





















c 





















D 























103 

104 

105 

A 




B 




c 




D 





HÌNH HỌC 11 


50 


Chương II. ĐT & MP Trong KG. QHSS 

















































































































































